HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 


SÁCH HƯỚNG DÂN HỌC TẬP 


TOÁN RỜI RAC 


Biên soạn : Ths. NGUYÊN DUY PHƯƠNG 


Lưu hành nội bộ 


HÀ NỘI - 2006 


LỜI GIỚI THIỆU 


Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối 
tượng, và nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc. Một trong những yêu tô làm Toán rời rạc 
trở nên quan trọng là việc lưu trữ, xử lý thông tin trong các hệ thống máy tính về bản chất là rời 
rạc. Chính vì lý do đó, Toán học rời rạc là một môn học bắt buộc mang tính chất kinh điển của các 
ngành Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông. Tài liệu hướng dẫn môn học Toán học rời rạc 
được xây dựng cho hệ đào tạo từ xa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng 
dựa trên cơ sở kinh nghiệm giảng dạy môn học và kế thừa từ giáo trình “Toán học rời rạc ứng 
dụng trong tin học” của Kenneth Rossen. Tài liệu được trình bày thành hai phần: 


Phân I trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết tô hợp thông qua việc giải quyết bốn 
bài toán cơ bản đó là: Bài toán đếm, Bài toán tồn tại, Bài toán liệt kê và Bài toán tối ưu. 

Phân II trình bày những kiến thức cơ bản về Lý thuyết đồ thị: khái niệm, định nghĩa, các 
thuật toán trên đồ thị, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton. Một số bài toán có ứng dụng thực tiễn quan 
trọng khác của lý thuyết đồ thị cũng được chú trọng giải quyết đó là Bài toán tô màu đồ thị, Bài 
toán tìm đường đi ngắn nhất và Bài toán luồng cực đại trong mạng. 


Trong mỗi phần của tài liệu, chúng tôi cô gắng trình bày ngắn gọn trực tiếp vào bản chất 
của vấn đề, đồng thời cài đặt hầu hết các thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C nhằm đạt được hai 
mục tiêu chính cho người học: Nâng cao tư duy toán học trong phân tích, thiết kế thuật toán và 
rèn luyện kỹ năng lập trình với những thuật toán phức tạp. Mặc dù đã rất cân trọng trong quá trình 
biên soạn, tuy nhiên tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Chúng tôi rất mong 
được sự góp ý quí báu của tất cả đọc giả và các bạn đồng nghiệp. Mọi góp ý xin gửi về: Khoa 
Công nghệ Thông tin - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 


Hà Nội, tháng 05 năm 2006 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 


PHẢN I: LÝ THUYÉT TỎ HỢP 


CHƯƠNG I: NHỮNG KIÉN THỨC CƠ BẢN 


Nội dung chính của chương này đề cập đến những kiến thức cơ bản về logic mệnh đề và lý 
thuyết tập hợp. Bao gồm: 


Giới thiệu tông quan về lý thuyết tổ hợp. 

. Những kiến thức cơ bản về logic. 

+“. Những kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp. 

*“. Một số ứng dụng của logic và lý thuyết tập hợp trong tin học. 


Bạn đọc có thể tìm thấy những kiến thức sâu hơn và chỉ tiết hơn trong các tài liệu [1] và [2] 
của tài liệu tham khảo. 


1.1. GIỚI THIỆU CHUNG 


Tổ hợp là một lĩnh vực quan trọng của toán học rời rạc đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau 
của toán học. Lý thuyết Tổ hợp nghiên cứu việc phân bố các phần tử vào các tập hợp. Thông 
thường các phần tử của tập hợp là hữu hạn và việc phân bố chúng phải thoả mãn những điều kiện 
nhất định nào đó tuỳ theo yêu cầu của bài toán nghiên cứu. Mỗi cách phân bố được coi là một 
“cấu hình của tổ hợp”. Nguyên lý chung để giải quyết bài toán tổ hợp được dựa trên những 
nguyên lý cơ sở đó là nguyên lý cộng, nguyên lý nhân và một số nguyên lý khác, nhưng một đặc 
thù không thể tách rời của toán học tô hợp đó là việc chứng minh và kiểm chứng các phương pháp 
giải quyết bài toán không thê tách rời máy tính. 

Những dạng bài toán quan trọng mà lý thuyết tổ hợp đề cập đó là bài toán đêm, bài toán liệt 
kê, bài toán tồn tại và bài toán tối ưu. 

Bài toán đếm: đây là dạng bài toán nhằm trả lời câu hỏi “có bao nhiêu cấu hình thoả mãn 
điều kiện đã nêu?”. Bài toán đêm được áp dụng có hiệu quả vào những công việc mang tính chất 
đánh giá như xác suất của một sự kiện, độ phức tạp thuật toán. 


Bài toán liệt kê: bài toán liệt kê quan tâm đến tất cả các cấu hình có thể có được, vì vậy lời 
giải của nó được biểu diễn dưới dạng thuật toán “vét cạn” tất cả các cấu hình. Bài toán liệt kê 
thường được làm nền cho nhiều bài toán khác. Hiện nay, một số bài toán tồn tại, bài toán tối ưu, 
bài toán đếm vẫn chưa có cách nào giải quyết ngoài phương pháp liệt kê. Phương pháp liệt kê 
càng trở nên quan trọng hơn khi nó được hỗ trợ bởi các hệ thống máy tính. 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 


Bài toán tối ưu: khác với bài toán liệt kê, bài toán tối ưu chỉ quan tâm tới cấu hình “ố 
nhất” theo một nghĩa nào đó. Đây là một bài toán có nhiều ứng dụng thực tiễn và lý thuyết tổ hợp 
đã đóng góp một phần đáng kê trong việc xây dựng các thuật toán để đưa ra được những mô hình 
tối ưu. 

Bài toán tồn tại: nếu như bài toán đếm thực hiện đếm bao nhiêu cấu hình có thể có, bài 
toán liệt kê: liệt kê tất cả các cấu hình có thể có, bài toán tối ưu chỉ ra một cấu hình tốt nhất thì bài 
toán tồn tại giải quyết những vấn đề còn nghi vấn nghĩa là ngay kế cả vấn đề có hay không một 
cầu hình cũng chưa biết. Những bài toán này thường là những bài toán khó, việc sử dụng máy tính 
để chứng tỏ bài toán đó tồn tại hay không tồn tại ít nhất (hoặc không) một cấu hình càng trở nên 
hết sức quan trọng. 


1.2.NHỮNG KIÊN THỨC CƠ BẢN VẺ LOGIC 


Các qui tắc cơ bản của Logic cho ta ý nghĩa chính xác của các mệnh đề. Những qui tắc này 
được sử dụng giữa các lập luận toán học đúng và không đúng. Vì mục tiêu cơ bản của giáo trình 
này là trang bị cho sinh viên hiểu và xây dựng được những phương pháp lập luận toán học đúng 
đắn, nên chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu toán học rời rạc bằng những kiến thức cơ bản của môn 
logic học. 


Hiểu được phương pháp lập luận toán học có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tin học. 
Những qui tắc của logic chính là công cụ cơ sở để chúng ta có thê xây dựng nên các ngôn ngữ lập 
trình, các mạng máy tính, kiểm chứng tính đúng đắn của chương trình và nhiều ứng dụng quan 
trọng khác. 


1.2.1. Định nghĩa & phép toán 
Đối tượng nghiên cứu của logic học là những mệnh đề. Một mệnh đề được hiểu là một câu 
khăng định hoặc đúng hoặc sai chứ không thê vừa đúng vừa saI. 
Ví dụ: Những câu khẳng định sau đây là một mệnh đề: 
"m_ “Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. ” 
"mj+]=2 
"m 2+2=3 





Các mệnh đề “Hà Nội là thủ đó của Việt Nam”, “1 +1 =2 "Tà những mệnh đề đúng, mệnh 
đề “2 +2 =3” là sai. Nhưng những câu trong ví dụ sau sẽ không phải là một mệnh đề vì nó những 
câu đó không cho ta khẳng định đúng cũng chẳng cho ta khẳng định sai. 


"_ “Bây giờ là mấy giờ ?” 
"_ “Hãy suy nghĩ điều này cho kỹ lưỡng” 
" x+j=2 





" XxTỰTCZ 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 


Ta ký hiệu những chữ cái A, B, C, D, ø, g, 7, s... là những mệnh đề. Giá trị của một mệnh 
đề đúng được ký hiệu là 7, giá trị mệnh đề sai được ký hiệu là Ƒ. Tập giá trị ý 7, # ¿ còn được gọi 
là giá trị chân lý của một mệnh đề. 

Định nghĩa 1. Mệnh đề p tuyển với mệnh đề ø (ký hiệu p v/p) là một mệnh mà nó chỉ nhận 
giá trị 7 khi và chỉ khi ít nhất một trong hai mệnh đề p, z nhận giá trị 7. Mệnh đề p vø nhận giá 
trị “ khi và chỉ khi cả p, ø đều nhận giá trị Z. 

Định nghĩa 2. Mệnh đề p hội mệnh đề ¿ (ký hiệu p A z ) là một mệnh đề mà nó chỉ nhận 
giá trị 7 khi và chỉ khi p, nhận giá trị 7. Mệnh đề p a z nhận giá trị # khi và chỉ khi hoặc p, 4, 
hoặc cả hai nhận giá trị F. 


Định nghĩa 3. Phủ định mệnh đề p (kí hiệu —ø) là một mệnh đề nhận giá trị F khi và chỉ khi 
mệnh đề p nhận giá trị 7, nhận giá trị # khi và chỉ khi ø nhận giá trị 7. 


Định nghĩa 4. Mệnh đề tuyến loại của p và q, được ký hiệu là p®q, là một mệnh đề chỉ 
đúng khi một trong p hoặc q là đúng và saI trong các trường hợp khác còn lại. 


Định nghĩa 5. Mệnh đề p suy ra mệnh đề ¿ (ký hiệu p —> g) nhận giá 7 khi và chỉ khi p 
nhận giá trị " hoặc p và z cùng nhận giá trị 7. Mệnh đề p—„ nhận giá trị “ khi và chỉ khi p nhận 
giá trị 7 và g nhận giá trị #. 


Định nghĩa 6. Hai mệnh đề p, ¿ được gọi là kéo theo nhau (ký hiệu: p ©g) có giá trị đúng 
khi p và q có cùng giá trị chân lý và sai trong các trường hợp khác còn lại. 


Các phép toán: v; ^, ¬ @®->„© có thể được định nghĩa thông qua bảng giá trị chân lý sau: 


Bảng 1.1: Bảng giá trị chân lý của các phép toán v, A; ¬, ®, —>, 

















p q pvq p^q —P p®q pq p©q 
ï JT T T F F T ï 
TỊF T F F T F F 
F |T T F ĩ T T F 
F |F F F T F T T 
































1.2.2. Sự tương đương giữa các mệnh đề 


Một vẫn đề hết sức quan trọng trong lập luận toán học là việc thay thế này bằng một mệnh 
đề khác có cùng giá trị chân lý. Hai mệnh đề có cùng một giá trị chân lý chúng ta có thể hiểu theo 
cách thông thường là chúng tương đương nhau về ngữ nghĩa. Do vậy, ta sẽ tiếp cận và phân loại 
các mệnh đề phức hợp thông qua các giá trị chân lý của chúng. 

Định nghĩa 1. Một mệnh đề phức hợp mà luôn luôn đúng với bất kế các giá trị chân lý của 
các mệnh đề thành phần của nó được gọi là hằng đúng (tautology). Một mệnh đề luôn luôn sai với 
mọi giá trị chân lý của các mệnh đề thành phần của nó được gọi là mâu thuẫn. 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 


Ví dụ: mệnh đề phức hợp ? v4 là hằng đúng, p A —đ là mâu thuẫn vì giá trị chân lý của 
các mệnh đề trên luôn luôn đúng, hoặc luôn luôn sai như được chỉ ra trong bảng 1.2. 


Bảng 1.2. Ví dụ về mệnh đề hằng đúng & mệnh đề mâu thuẫn 








T F T F 
T T F 




















Định nghĩa 2. Hai mệnh đề p, z được gọi là tương đương logic với nhau (ký hiệu: p =4) 
khi và chỉ khi các cột cho giá trị chân lý của chúng giống nhau. Hay mệnh đề p—>q là hằng đúng. 


Ví dụ: hai mệnh đề — ( vq) và —p ^A —q là tương đương logic vì các cột giá trị chân lý của 
chúng được thể hiện qua bảng sau: 


Bảng 1.3. Bảng giá trị chân lý đối với —(p v q) và ¬pA¬q 








P q pvq ¬(pvq) ¬p ¬q —¬pA¬q 
T T T F F F F 
T F T F F T F 
F T ï F T F F 
F F F T T T ï 





























Dùng bảng giá trị chân lý để chứng miỉnh tính tương đương logic giữa hai mệnh đề phức 
hợp cho ta một phương pháp trực quan dễ hiểu. Tuy nhiên, với những mệnh đề logic phức hợp có 
& mệnh đề thì cần tới 2* giá trị chân lý để biểu diễn bảng giá trị chân lý. Trong nhiều trường hợp 
chúng ta có thể chứng minh tính tương logic bằng việc thay thế một mệnh đề phức hợp bằng 
những tương đương logic có trước. 


Bằng phương pháp bảng chân lý, dễ dàng chứng minh được sự tương đương của các công 
thức dưới đây: 


p>q =-pVq 
p<©w =(?-)^(q—>p) 
¬Đ)  E=P 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 


Bảng 1.4. Bảng các tương đương logic 





























TƯƠNG ĐƯƠNG TÊN GỌI 
pAT=p Luật đồng nhất 
pvF=p 
pVT=T Luật nuốt 
pAF=EEF 
DVPEP Luật luỹ đẳng 
P^PEP 
—¬(¬p) =p Luật phủ định kép 

pVq=qvp Luật giao hoán 
P^AqQEdQqAP 
(pvq)vr=pv(qvr) Luật kết hợp 
(pP^q)Ar=pA(q^r) 
pY(q^Arn)=(pvq)^A(pvrn) Luật phân phối 
p^(qvr)=(p^q)v(p^r) 

¬Í(pPAq)=_—p Vv¬q Luật De Morgan 

¬(PpVq)=—p ^ ¬q 














Ví dụ: Chứng minh rằng —(p A (—# A g) là tương đương logic với —=p A —đ. 


Chứng minh: 

—({P A (—q Aq ) =—p A =(=Ð Aq) theo luật De Morgan thứ 2 
=-pA^Aƒ -(-p) V —q theo luật De Morgan thứ 2 
=-pAlpv-w] theo luật phủ định kép 
=(~p Ap) v(~p A -q) theo luật phân phối 
=FƑv(-pA-q) vì pAp=ửF 
ĩ“M‹ Mệnh đề được chứng minh. 


1.2.3. Dạng chuẩn tắc 


Các công thức (mệnh đẻ) tương đương được xem như các biểu diễn khác nhau của cùng 
một mệnh đề. Đề đễ dàng viết các chương trình máy tính thao tác trên các công thức, chúng ta cần 


Chương l: Những kiên thức cơ bản 
chuẩn hóa các công thức, đưa chúng về dạng biểu diễn chuẩn được gọi là đạng chuẩn hội. Một 
công thức được gọi là ở dạng chuân hội nêu nó là hội của các mệnh đê tuyên. 


Phương pháp để biến đổi một công thức bất kỳ về dạng chuẩn hội bằng cách áp dụng các 
thủ tục sau: 


“. Bỏ các phép kéo theo (—>) bằng cách thay (p—>q) bởi (¬p—>q). 
". Chuyên các phép phủ định (¬) vào sát các ký hiệu mệnh đề băng cách áp dụng luật 
De Morgan và thay —(—p) bởi p. 
“. Áp dụng luật phân phối thay các công thức có dạng (pv(g^r)) bởi (pvq)^(pvr). 
Ví dụ: Ta chuẩn hóa công thức (p—>q)v—(rV—s): 
(p—>q)v¬(v¬s)= (—¬pvq) V(—rA$) 

= (pvq)v—r) A(¬pv9)vs) 
= (~Tpvqv—r)A(¬pvqvs) 


Như vậy công thức (p—>q)v—(rv¬s) được đưa về dạng chuẩn hội (¬pvqv—r)A(—pvqvs) 


1.3. VỊ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ 


Trong toán học hay trong các chương trình máy tính chúng ta rất hay gặp những khẳng 
định chưa phải là một mệnh đề. Những khăng định đó đều có liên quan đến các biến. Chẳng hạn 
khẳng định: 

P(x) = “x > 3” không phải là một mệnh đề nhưng tại những giá trị cụ thể của x = xọ nào đó 
thì P(xo) lại là một mệnh đề. Hoặc trong những đoạn chương trình gặp câu lệnh: 

iÍf(x > 3) then x:z x +1; 
thì chương trình sẽ đặt giá trị cụ thể của biến x vào P(x), nếu mệnh đề P(x) cho giá trị đúng x sẽ 
được tăng lên I bởi câu lệnh x:=x+l, P(x) có giá trị sai giá trị của x được giữ nguyên sau khi thực 
hiện câu lệnh 1f: 

Chúng ta có thể phân tích mỗi khăng định thành hai phần chủ ngữ và vị ngữ (hay vị từ), 
trong câu “x lớn hơn 3” ta có thể coi x là chủ ngữ, “lớn hơn 3” là vị ngữ, hàm P(x) được gọi là 
hàm mệnh đề. Một hàm mệnh đề có thể có một hoặc nhiều biến, giá trị chân lý của hàm mệnh đề 
tại những giá trị cụ thể của biên được xác định như những mệnh đề thông thường. 

Ví dụ: Cho Q(x, y, z) là hàm mệnh đề xác định câu x” = yˆ +z” hãy xác định giá trị chân lý 
của các mệnh đề Q (3, 2, 1), Q ( 5, 4. 3). 

Giải: 

Đặt giá trỊ cụ thể của x, y, z vào Q(x,y,z) ta có: 

Q(.2.1) là mệnh đề “3? = 2? + 1?” là sai do đó Q(3,2,1) là mệnh đề sai. Trong đó, Q (5, 4, 3) 
là mệnh đề “5” = 4? + 3?” đúng, do đó Q(5,4,3) là mệnh đề đúng. 


10 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 


Tổng quát, giả sử M là một tập hợp các phần tử nào đó. M thường được gọi là trường hay 
miền xác định của các phân tử thuộc M. Khi đó, biểu thức P(x) gọi là vị từ xác định trên trường 
M nếu khi thay x bởi một phần tử bất kỳ của trường M thì P(x) sẽ trở thành một mệnh đề trên 
trường M. 

Khi tất cả các biến của hàm mệnh đề đều được gán những giá trị cụ thể, thì mệnh đề tạo ra 
sẽ xác định giá trị chân lý. Tuy nhiên, có một phương pháp quan trọng khác để biến một hàm 
mệnh đề thành một mệnh đề mà không cần phải kiểm chứng mọi giá trị chân lý của hàm mệnh đề 
tương ứng với các giá trị của biến thuộc trường đang xét. Phương pháp đó gọi là sự lượng hoá hay 
lượng từ. Chúng ta xét hai lượng từ quan trọng là lượng từ với mọi (ký hiệu: V), lượng từ tồn tại 
(ký hiệu:3 ). 

Định nghĩa 1. Lượng từ với mọi của P(x) ký hiệu là Vx P(x) là một mệnh đề “P(x) đúng 
với mọi phần tử x thuộc trường đang xét”. 

Ví dụ: Cho hàm mệnh đề P(x) = X? + X + 4I là nguyên tố. Xác định giá trị chân lý của 
mệnh đề V P(x) với x thuộc không gian bao gồm các số tự nhiên [0..39]. 


Giải: vì P(x) đúng với mọi giả trị của x e [0..39J—> V P(x) là đúng. 


Ví dụ: Cho P(x) là hàm mệnh đề “x + I > x”. Xác định giá trị chân lý của mệnh đề V x 
P(x), trong không gian các số thực. 


Giải: vì P(x) đúng với mọi số thực x nên Vx P(x) là đúng. 


Định nghĩa 2. Lượng từ tồn tại của hàm mệnh đề P(x) (được ký hiệu là:3 x P(x) ) là một 
mệnh đề “Tôn tại một phần tử x trong không gian sao cho P(x) là đúng “. 


Ví dụ: Cho P(x) là hàm mệnh đề “x > 3”. Hãy tìm giá trị chân lý của mệnh đề 3 x P(x) 
trong không gian các số thực. 


Giải: vì P(4) là “4 > 3” đúng nên 3 x P(x) là đúng. 


Ví dụ: Cho Q(x) là “x + 1 > x”. Hãy tìm giá trị chân lý của mệnh đề 3 x Q(x) trong không 
gian các số thực. 


Giải: vì Q(x) sai với mọi x e R nên mệnh đề 3 x Q(x) là sai. 


Bảng 1.5: Giá trị chân lý của lượng từ V, 3 





Vx P(x) P(x) đúng với mọi x Có một giá trị của x để P(x) sai 

















3x P(x) Có một giá trị của x để P(x) đúng P(x) saI với mọi x 





Dịch những câu thông thường thành biểu thức logic: Dịch một câu được phát biểu bằng 
ngôn ngữ tự nhiên (câu hỏi thông thường) thành một biểu thức logic có vai trò hết sức quan trọng 
trong xây dựng các ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Quá trình 
dịch một câu từ ngôn ngữ tự nhiên thành một biểu thức sẽ làm mất đi tính tự nhiên của ngôn ngữ 


II 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 


vì đa số các ngôn ngữ đều không rõ ràng, nhưng một biểu thức logic lại rất rõ ràng chặt chẽ từ cú 
pháp thê hiện đến ngữ nghĩa của câu. Điều này dẫn đến phải có một tập hợp các giả thiết hợp lý 
dựa trên một hàm xác định ngữ nghĩa cuả câu đó. Một khi câu đã được chuyền dịch thành biểu 
thức logic, chúng ta có thể xác định được giá trị chân lý của biểu thức logic, thao tác trên biểu 
thức logic, biến đôi tương đương trên biểu thức logic. 


Chúng ta sẽ minh hoạ việc dịch một câu thông thường thành biểu thức logic thông qua 
những sau. 


Ví dụ dịch câu “Bạn không được lái xe máy nếu bạn cao dưới 1.5 mét trừ phi bạn trên 18 
tuổi” thành biểu thức logic. 


Giải: 
Ta gọi p là câu : Bạn được lái xe máy. 
qlàcâu : Bạn cao dưới 1.5m. 
riàcâu  : Bạn trên I§ tuổi. 
Khi đó: Câu hỏi trên được dịch là: (q^ —r) —>—p 
Ví dụ: Dịch cầu “Tất cả các sinh viên học tin học đều học môn toán học rời rạc” 


Giải: Gọi P(x) là câu “x cân học môn toán học rời rạc” và x được xác định trong không 
g1an của các sinh viên học tin học. Khi đó chúng ta có thê phát biêu: V x P(x) 


Ví dụ: Dịch câu “Có một sinh viên ở lớp này ít nhất đã ở tất cả các phòng của ít nhất một 
nhà trong ký túc xá”. 


Giải: Gọi tập sinh viên trong lớp là không gian xác định sinh viên x, tập các nhà trong ký 
túc xá là không gian xác định căn nhà y, tập các phòng là không gian xác định phòng z. Ta gọi 
P(z.y) là “z thuộc y”, Q(x,z) là “x đã ở z”. Khi đó ta có thể phát biểu: 


31x3yYz(P(Œ.y) > Q(x.z)); 


1.4. MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRÊN MÁY TÍNH 


Các phép toán bít: Các hệ thông máy tính thường dùng các bit (binary digit) để biểu diễn 
thông tin. Một bít có hai giá trị chân lý hoặc 0 hoặc I. Vì giá trị chân lý của một biểu thức logic 
cũng có hai giá trị hoặc đúng (T) hoặc sai (F). Nếu ta coi giá trị đúng có giá trị I và giá trị sai là 0 
thì các phép toán với các bít trong máy tính được tương ứng với các liên từ logic. 


Một xâu bít (hoặc xâu nhị phân) là dãy không hoặc nhiều bít. Chiều dài của xâu là số các bít 
trong xâu đó. 


Ví dụ: 
Xâu nhị 101010011 có độ dài là 9. 


Một số nguyên đuợc biểu diễn như một xâu nhị phân có độ dài 16 bít. 


12 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 


Các phép toán với bít được xây dựng trên các xâu bít có cùng độ dài, bao gồm: AND bít 
(phép và cấp bít), OR (phép hoặc cấp bít), XOR (phép tuyên loại trừ cấp bít). Ví dụ: cho hai xâu 
bít 01101 10110 và 11000 11101 hãy tìm xâu AND bít, OR bít, XOR bít. 


Phép AND 


01101 10110 
11000 11101 


01000 10100 
Phép OR 


01101 10110 
11000 11101 


11101 11111 
Phép XOR 


01101 10110 
11000 11101 


10101 01011 


Thuật toán các phép tính số nguyên: Các thuật toán thực hiện các phép tính với các 
số nguyên khi dùng khai triển nhị phân là hết sức quan trọng trong bộ xử lý số học của máy 
tính. Như chúng ta đã biết, thực chất các số nguyên được biểu diễn trong máy tính là các 
xâu bít nhị phân, do vậy chúng ta có thể sử dụng biểu diễn nhị phân của các số đề thực hiện 
các phép tính. 


Giả sử khai triển nhị phân của các số nguyên a và b tương ứng là: 

a = (an lân2.. .aiao)2, bD= (ĐÐa-ibn.2.. .bịbo)›. Khai triển của a và b có đúng n bít (chấp nhận 
những bít 0 ở đầu để làm đặc n bít). 

Xét bài toán cộng hai SỐ nguyên viết ở dạng nhị phân. Thủ tục thực hiện việc cộng cũng 
giống như làm trên giấy thông thường. Phương pháp này tiễn hành bằng cách cộng các bít nhị 
phân tương ứng có nhớ để tính tổng hai số nguyên. Sau đây là mô tả chỉ tiết cho quá trình cộng 
hai xâu bít nhị phân. 

Để cộng a với b, trước hết ta cộng hai bít phải nhất, nghĩa là: 

ao + bọ = cọ*2 + sọ; trong đó s là bít phải nhất của số nguyên tổng a + b, cọ là số cần để nhớ 
nó có thê bằng 0 hoặc 1. Sau đó ta cộng hai bít tiếp theo và số nhớ: 

ai + bị + cọ = c¡3*2 + sĩ; sĩ là bít tiếp theo của số a + b, c¡ là số nhớ. Tiếp tục quá trình này 
bằng cách cộng các bít tương ứng trong khai triển nhị phân và số nhớ, ở giai đoạn cuối cùng: an. 


là 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 
+ại +cna= cai #*2>+s„¡. Bít cuối cùng của tổng là cạ.¡. Khi đó khai triển nhị phân của tổng a+ 
b là (Snân-t. . .SISo)2. 
Ví dụ: cộng a =(1110);, b = (1011); 
Giải: 
Trước hết lấy: 
ao tbọạ=0+1=0#2+1=c¿0,sạ= l 
Tiếp tục: 
8, tbi†cy=1#1 +0=1I*25+0=c=l,sị=0 
8a +bạ+c¡=I+0+1=1*2+0= czIl, s; 40 
aa+ba+ca=l+lI+IEl*#2+lczl,s=l 
Cuối cùng: 
Sạ=€Œx= l >a+b=(11001); 
Thuật toán cộng: 


void Cong(a , b: positive integer) 


{ 
/*a = (an-an-a... .aiao)a, Ð = (Đa-iDa-a . . .DịÐo); x/ 
c=0; 
for (j=0 ; j< n-1; j++) { 
d= [(a; + bị + €)/ 2]; 
S¡ = a¡ + bị + C~ 2d; 
c=d; 
; 
San=C; 
/*khai triển nhị phân của tổng là (saan-¡ . . .S¡So);; 
Ỹ 


Thuật toán nhân: Đề nhân hai số nguyên n bít a, b ta bắt đầu từ việc phân tích: 
a = (588g: ¡ .aiao), D = (ba iDa 2... .Dịbọ) 
n—] l 
— n—Ì - — - J 
=0: e 3aÀ,,b/2Ÿ = 220/5 ) 
Ta có thể tính a.b từ phương trình trên. Trước hết, ta nhận thấy ab; = a nêu b;=1, ab;/=0 nếu 
bị=0. Mỗi lần tính ta nhân với 2' hay dịch chuyền sang trái j bít 0 bằng cách thêm j bít 0 vào bên 
14 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 
trái kết quả nhận được. Cuối cùng, cộng n số nguyên ab; 2 (=0..n-I) ta nhận được a.b. Ví dụ sau 
đây sẽ minh hoạ cho thuật toán nhân: 

Ví dụ: Tìm tích của a = (110);, b= (101)a 
Giải: Ta nhận thấy: 
abg2” = (110);*1*2? = (110); 
ab¡2! = (110);*0*2” = (0000)a 
abz2” = (110)a*1*2” = (11000); 


Sử dụng thuật toán tính tổng hai số nguyên a, b có biểu diễn n bít ta nhận được(ta có thê 
thêm số 0 vào đầu mỗi toán hạng): 


(0110)› + (0000); = (0110); 
(00110); + (11000); = (11110); = ab. 
Thuật toán nhân hai số nguyên n bít có thể được mô phỏng như sau: 
void Nhan( a, b: Positive integer)4 
/* khai triển nhị phân tương ứng của a = (an.¡ân.2. . .3:8), 
b = (ba-baa.. .Dịbọ) X/ 
for (j=0; j< n-1; j++) { 
lf (( b==1) 
c =a* 2); /* a được dịch trái j bít 0 */ 
else c¡ =0; 
} 
/*cụ, C¡.., cạ.¡ là những tích riêng của ab; 2/(j=0..n-1 */ 
p=0; 
for ( j=0 ; j< n-1; j++) 
P=Pp+ 
/*p là giá trị của tích ab */ 


} 


1.5. NHỮNG KIÊN THỨC CƠ BẢN VẺ LÝ THUYÉT TẬP HỢP 


1.5.1. Khái niệm & định nghĩa 


Các tập hợp dùng để nhóm các đối tượng lại với nhau. Thông thường, các đối tượng trong 
tập hợp có các tính chất tương tự nhau. Vĩ dụ, tất cả sinh viên mới nhập trường tạo nên một tập 
hợp, tất cả sinh viên thuộc khoa Công nghệ thông tin là một tập hợp, các số tự nhiên, các số thực.. 


15 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 
. cũng tạo nên các tập hợp. Chú ý rằng, thuật ngữ đối tượng được dùng ở đây không chỉ rõ cụ thể 
một đối tượng nảo, sự mô tả một tập hợp nào đó hoàn toàn mang tính trực giác về các đối tượng. 


Định nghĩa 1. Tập các đối tượng trong một tập hợp được gọi là các phần tử của tập hợp. 
Các tập hợp thường được ký hiệu bởi những chữ cái 1n hoa đậm như A, B, X, Y..., các phần tử 
thuộc tập hợp hay được ký hiệu bởi các chữ cái 1n thường như a, b, c, u, v... Để chỉ a là phần tử 
của tập hợp A ta viết a 6A, trái lại nếu a không thuộc A ta viết a £A. 


Tập hợp không chứa bắt kỳ một phần tử nào được gọi là tập rỗng (kí hiệu là $ hoặc { }) 


Tập hợp A được gọi là bằng tập hợp B khi và chỉ khi chúng có cùng chung các phần tử và 
được kí hiệu là A=B. Ví dụ tập A={ I1, 3, 5 } sẽ bằng tập B = { 3, 5, 1 }. 


Định nghĩa 2. Tập A được gọi là một tập con của tập hợp B và ký hiệu là AcB khi và chỉ 
khi mỗi phần tử của A là một phần tử của B. Hay A c B khi và chỉ khi lượng từ: 
Vx(xe A ->x B) cho ta giá trị đúng. 
Từ định nghĩa trên chúng ta rút ra một số hệ quả sau: 
“ Tập rồng ¿ là tập con của mọi tập hợp. 
“.. Mọi tập hợp là tập con của chính nó. 
"Nếu AcBvàBc A thì A=B hay mệnh đề: 
x(xe ÀA->xeB)v Vx(xeB ->x e A) cho ta giá trị đúng. 
=_ Nếu Ac Bvà AzB thì ta nói A là tập con thực sự của B và ký hiệu là ACB. 
Định nghĩa 3. Cho S là một tập hợp. Nếu S có chính xác n phần tử phân biệt trong S, với n 
là số nguyên không âm thì ta nói S là một tập hữu hạn và n được gọi là bản số của S. Bản số của S 
được ký hiệu là |Š |. 
Định nghĩa 4. Cho tập hợp S. Tập luỹ thừa của S ký hiệu là P(S) là tập tất cả các tập con 
của S. 
Ví dụ S = {0, 1,2  >P(S) ={ È, 10), {1}, (27, 10,1), {0, 2, {1,2} {0, 1,27). 
Định nghĩa 5. Dãy sắp thứ tự (ai, a¿,.., an) là một tập hợp sắp thứ tự có a¡ là phần tử thứ 
nhất, a; là phần tử thứ 2,..., a; là phần tử thứ n. 


Chúng ta nói hai dãy sắp thứ tự là bằng nhau khi và chỉ khi các phần tử tương ứng của 
chúng là bằng nhau. Nói cách khác (ai, â,.., ân) bằng (bị, bạ,.., bạ) khi và chỉ khi a¡ = bị với mọi 1 
=l1,2,..n. 


Định nghĩa 6. Cho A và B là hai tập hợp. Tích đề các của A và B được ký hiệu là AxB, là 
tập hợp của tất cả các cặp (a,b) với aeA, b eB. Hay có thể biểu diễn bằng biểu thức: 


AxB=((a,b)|aeAAbeB} 


l6 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 
Định nghĩa 7. Tích đề các của các tập Ai, A›,..., An được ký hiệu là AixAax..xAn là tập 
hợp của dãy sắp thứ tự (at, aa,.., an) trong đó a¡eA; với 1= 1, 2,..n. Nói cách khác: 
AIiXA2x..XAn= { (ai, a›,.., an) | a¡e A¡ với 1= Ì, 2,..n } 
1.5.2. Các phép toán trên tập hợp 


Các tập hợp có thể được tô hợp với nhau theo nhiều cách khác nhau thông qua các phép 
toán trên tập hợp. Các phép toán trên tập hợp bao gồm: Phép hợp (Union), phép giao 
(Intersection), phép trừ (Minus). 


Định nghĩa 1. Cho A và B là hai tập hợp. Hợp của A và B được ký hiệu là AB, là tập 
chứa tất cả các phần tử hoặc thuộc tập hợp A hoặc thuộc tập hợp B. Nói cách khác: 


AUB={x|xeAvxeB} 


Định nghĩa 2. Cho A và B là hai tập hợp. Giao của A và B được ký hiệu là AB, là tập 
chứa tất cả các phần tử thuộc A và thuộc B. Nói cách khác: 


AUB={x|xeAAxeB} 


Định nghĩa 3. Hai tập hợp A và B được gọi là rời nhau nếu giao của chúng là tập rỗng 
(AnB=¿). 


Định nghĩa 4. Cho A và B là hai tập hợp. Hiệu của A và B là tập hợp được ký hiệu là A-B, 
có các phần tử thuộc tập hợp A nhưng không thuộc tập hợp B. Hiệu của A và B còn được gọi là 
phần bù của B đối với A. Nói cách khác: 

A-B=({x|xeAAxeB} 

Định nghĩa 5. Cho tập hợp A. Ta gọi 4 là phần bù của A là một tập hợp bao gồm những 

phần tử không thuộc A. Hay: 
A= tx|xe 4} 


Định nghĩa 6. Cho các tập hợp An, As,.., An. Hợp của các tập hợp là tập hợp chứa tất cả 
các phần tử thuộc ít nhất một trong sỐ Các tập hợp A; (I=1, 2,.., n). Ký hiệu: 


"1 
U4¿= 4iU42Ù---U 4„ 
¡=l 


Định nghĩa 7: Cho các tập hợp Ai, Aa,..., An. Giao của các tập hợp là tập hợp chứa các 
phần tử thuộc tất cả n tập hợp A; (Ii=1, 2,..., n). 
n 
U44; = 442 .ÁAn 
¡=l 


l7 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 


1.5.3. Các hằng đẳng thức trên tập hợp 
Mỗi tập con của tập hợp tương ứng với một tính chất xác định trên tập hợp đã cho được gọi 
là mệnh đề. Với tương ứng này, các phép toán trên tập hợp được chuyền sang các phép toán của 
logic mệnh đề: 
“. Phủ định của A, ký hiệu A (hay NOT A) tương ứng với phần bù A 
“ Tuyền của A và B, ký hiệu A v B (hay A or B) tương ứng với A t2 B 
" Hội của A và B, ký hiệu A A B (hay A and B) tương ứng với A 5B 


Các mệnh đề cùng với các phép toán trên nó lập thành một đại số mệnh đề (hay đại số logic). 
Như thế, đại số tập hợp và đại số logic là hai đại số đăng cấu với nhau (những mệnh đề phát biểu 
trên đại số logic tương đương với mệnh đề phát biểu trên đại số tập hợp). Với những trường hợp cụ 
thể, tuỳ theo tình huống, một bài toán có thể được phát biểu bằng ngôn ngữ của đại số logic hay 
ngôn ngữ của đại số tập hợp. Bảng 1.5 thể hiện một số hằng đăng thức của đại số tập hợp. 


Ta gọi U là tập hợp vũ trụ hay tập hợp của tất cả các tập hợp. 


Bảng 1.5: Một số hằng đẳng thức trên tập hợp 





























HÀNG ĐĂNG THỨC TÊN GỌI 
AU¿)È=A ì , 
Luật đông nhât 
AU=A (U là tập vũ trụ) 
AUU=U ¿ 
Luật nuôt 
Anjb=A 
AÐA=A ; 
Luật luỹ đăng 
AUA=A 
A =A Luật bù 
AoB=B“A 
Luật giao hoán 
AUB=BUA 
AU(BUC)=(ACB)OC ậ 
Luật kêt hợp 
Am(Bs€C)=(AeB)n¬C 
AO(BnC)=(AUOB)U(AnC) _ 
Luật phân phôi 
Afo(BUC)=(AUOB)n(A2C€) 
AUB =AnB 
= ˆ. 3... Luật De Morgan 
AoB=AvUB 











18 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 
1.6. BIỀU DIỄN TẬP HỢP TRÊN MÁY TÍNH 


Có nhiều cách khác nhau đề biểu diễn tập hợp trên máy tính, phương pháp phổ biến là lưu 
trữ các phần tử của tập hợp không sắp thứ tự. Với việc lưu trữ bằng phương pháp này, ngoài 
những lãng phí bộ nhớ không cần thiết, thì quá trình tính hợp, giao, hiệu các tập hợp gặp nhiều 
khó khăn và mất nhiều thời gian vì mỗi phép tính đòi hỏi nhiều thao tác tìm kiếm trên các phần 
tử. Một phương pháp lưu trữ các phần tử bằng cách biểu diễn có thứ tự của các phần tử của một 
tập vũ trụ tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều trong quá trình tính toán. 

Giả sử tập vũ trụ U là hữu hạn gồm n phần tử(hữu hạn được hiểu theo nghĩa các phần tử của 
U lưu trữ được trong bộ nhớ máy tính). Giả sử ta muốn biểu diễn tập hợp Ac U. Trước hết ta 
chọn một thứ tự tuỳ ý nào đó đối với các phần tử của tập vũ trụ U, giả sử ta được bộ có thứ tự 
ai,aa,.., an. Sau đó xây dựng một xâu bít nhị phân có độ dài n, sao cho nếu bít thứ ¡ có giá trị I thì 
phần tử a¡eA, nếu a; =0 thì a;£A (¡i=1,2..n). Ví dụ sau sẽ minh họa kỹ thuật biểu diễn tập hợp 
bằng xâu bít nhị phân. 


Ví dụ: Giả sử U = { I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }. Hãy biểu diễn tập hợp A œ U là 
1. Tập các số nguyên lẻ A c U. 
2. Tập các số nguyên chăn B CU. 
3. Tập các số nguyên nhỏ hơn 5 C c U. 
4. Tìm AB 
5. Tìm An¬C... 

Giải: Trước hết ta coi thứ tự các phần tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tức ai 
(1,2,..,10). Khi đó: 

I- Xâu bít biểu diễn các số lẻ trong U ( {I, 3, 5, 7, 9 } ) là xâu có độ dài n = 10 trong đó các 
bít ở vị trí thứ 1, 3, 5, 7, 9 có giá trị là l, các bít còn lại có giá trị là 0. Từ đó ta có xâu bít biểu 
diễn tập hợp A là: 010101010. 

2- Xâu bít biểu diễn các số chăn trong U ( {2, 4, 6, 8, 10 } ) là xâu có độ dài n = 10 trong đó 
các bít ở vị trí thứ 2, 4, 6, §, 10 có giả trị là 1, các bít còn lại có giá trị là 0. Từ đó ta có xâu bít 
biểu diễn tập hợp B là: 0101010101. 

3- Xâu bít biểu diễn các số nhỏ hơn 5 trong U ( {1, 2, 3, 4} ) là xâu có độ đài n = 10 trong 
đó các bít ở vị trí thứ 1, 2, 3, 4 có giá trị là 1, các bít còn lại có giá trị là 0. Từ đó ta có xâu bít biểu 
diễn tập hợp C là: 1111000000. 

4- Xâu bít biểu diễn tập hợp A t2 B là:(1010101010v0101010101) là xâu 1 1 1 
I111111.Như vậy, At2B=U. 


5- Tương tự như vậy với A ¬€ ®(1010101010A1111000000)làxâu:1010 
000000. Như vậy A ¬C = {1,3} 


19 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 


NHỮNG NỘI DUNG CẢN GHI NHỚ 
Cần hiểu và nắm vững được những nội dung sau: 
v Các phép toán hội, tuyến, tuyển loại, suy ra, kéo theo của logic mệnh đề. 


v Các phương pháp chứng minh định lý dùng bảng chân lý và các tương đương 
locgIc. 


+. Phương pháp biểu diễn các câu hỏi thông thường bằng logic vị từ. 
v⁄ˆ. Định nghĩa và các phép toán trên tập hợp. 
“. Phương pháp biểu diễn tập hợp trên máy tính 


BÀI TẬP CHƯƠNG 1 


Bài I. Lập bảng giá trị chân lý cho các mệnh đề phức hợp sau: 


a) (p — q) <©> (¬q->¬p) b) (p —q) —(q —>p) 

c) (p © q) v (p ®¬q) đ) (p ® q) — (p ®¬q) 
e) (p ©4q) vp®¬q) Ð (Tp <> ¬q) <> (p©>q) 
8)(pvq)A—r h)(p^q)v—r 

1) (p © q) v (¬q ©>r) J) (p c>¬q) <(q©r) 


Bài 2. Dùng bảng chân lý chứng minh luật giao hoán: 
PpPVYq<©qvp 
P^q<©dq^pP 
Bài 3. Dùng bảng chân lý chứng minh luật kết hợp: 
(pvq)vr©pv(qvr?) 
(p^q)Ar©pA(qAr) 
Bài 4. Dùng bảng chân lý chứng minh luật phân phối: 
p^(qvr)©(pA^Aq)v(p^r) 
Bài 5. Chứng minh các công thức sau đây là đồng nhất đúng bằng cách lập bảng giá trị chân lý: 
a) ( X>(Y—>Z)) ->((X —->Y)—>(X—>Z)); 
b) (X—>Y)-›(X—>Z)>(X(YA”))); 
c) (X—>Z) >((Y->Z)—((XvY)—>Z)). 


Bài 6ö. Chứng minh các công thức sau đây là tương đương logIc: 


20 


Chương 1: Những kiến thức cơ bản 


4a) XvV (,AYFf,A..AY,<©(XVY,)A(XVvY,)A^A..A(XvVvY,) 
b) XÃA (YVY,V..VY,‹©(XAY,)v(XAY,)V..v(XAY,) 
€ề (XJ¡VX,V::-VÄX,©  XIAXIA-'AX, 

jð T1. anẽ nv vv 








Bài 7. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng: 
(4—-B)-C=(41-C)-(B-C) 
Bài 8. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng: 
(5-4)J2(C-4)=(BUC)-A 
Bài 9. Chứng minh rằng nêu A, B là các tập hợp thì: 
(4¬B)U(4nB)=4 
Bài 10. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng: 
4) ABnC=AUBUC 
b) (4a=BoC)c(4°5Đ) 
€) (A1A-B)-Cc(A-C) 
đ) (A4-C)(C-B)=%®œ 
e) (B- 4)2(C- 4)=(BUC)-4A 
ƒ#) A-B=AnB 
ø) (4¬B)U(4nB=4 


21 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


CHƯƠNG II: BÀI TOÁN ĐÉM VÀ BÀI TOÁN TÒN TẠI 


Đếm các đối tượng có những tính chất nào đó là một bài toán quan trọng của lý thuyết tổ 
hợp. Giải quyết tốt bài toán đếm giúp ta giải nhiều bài toán khác nhau trong đánh giá độ phức tạp 
tính toán của các thuật toán và tìm xác suất rời rạc các biến cố. Phương pháp chung để giải bài 
toán đêm được dựa trên các nguyên lý đếm cơ bản (nguyên lý cộng, nguyên lý nhân). Một số bài 
toán đếm phức tạp hơn được giải bằng cách qui về các bài toán con để sử đụng được các nguyên 
lý đếm cơ bản hoặc tìm ra hệ thức truy hồi tổng quát. 


Nội dung chính được đề cập trong chương này bao gồm: 
Các nguyên lý đêm cơ bản 

Nguyên lý bù trừ 

Hoán vị và tổ hợp 

Hệ thức truy hồi 

Qui về các bài toán con 


Giới thiệu bài toán tôn tại 


Ả Ả 8Ñ Ñ d 


Phương pháp phản chứng giải quyết bài toán tồn tại. 
w Nguyên lý Dirichlet giải quyết bài toán tồn tại. 
Bạn đọc có thê tìm hiểu nhiều kỹ thuật đếm cao cấp hơn trong tài liệu [1], [2] trong phần 
tham khảo của tài liệu này. 
2.1.NHỮNG NGUYÊN LÝ ĐÈM CƠ BẢN 
2.1.1. Nguyên lý cộng 


Giả sử có hai công việc. Việc thứ nhất có thể tiễn hành bằng nạ cách, việc thứ hai có thê tiến 
hành bằng n; cách và nếu hai việc này không thê tiến hành đồng thời. Khi đó sẽ có n¡ + nạ cách để 
giải giải quyết một trong hai việc trên. 

Chúng ta có thê mở rộng qui tắc cộng cho trường hợp nhiều hơn hai công việc. Giả sử các 
việc Tì, Tạ,.., T„ có thể làm tương ứng bằng nị, nạ,.., nạ cách và giả sử không có hai việc Tì¡, T; 
nào làm việc đồng thời (1, = I1, 2,..,m ;1z] ). Khi đó, có nị + nạ +.. +nmạ cách thực hiện một trong 
các công việc Tì, T›,.., Tạ. 

Qui tắc cộng được phát biểu dưới dạng của ngôn ngữ tập hợp như sau: 

“ Nếu A và B là hai tập rời nhau (A © B = 9) thì: N(AUB) = N(A) + N@). 


22 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


“_ Nếu Ai, A¿,... Aa là những tập hợp rời nhau thì: 
N(Ac Ó ¿ C7. An )= N(A¡) + N(A;) +..+ N(A;). 


Ví dụ 1. Giả sử cần chọn hoặc một cán bộ hoặc một sinh viên tham gia một hội đồng của 
một trường đại học. Hỏi có bao nhiêu cách chọn vị đại biểu này nếu như có 37 cán bộ và 63 
sinh viên. 

Giải: Gọi việc thứ nhất là chọn một cán bộ từ tập cán bộ ta có 37 cách. Gọi việc thứ hai là 
chọn một sinh viên từ tập sinh viên ta có 63 cách. Vì tập cán bộ và tập sinh viên là rời nhau, theo 
nguyên lý cộng ta có tông số cách chọn vị đại biểu này là 37 + 63 = 100 cách chọn. 

Ví dụ 2. Một đoàn vận động viên gồm môn bắn súng và bơi được cử ởi thi đấu ở nước 
ngoài. Số vận động viên nam là 10 người. Số vận động viên thi bắn súng kể cả nam và nữ là 14 
người. Số nữ vận động viên thi bơi bằng số vận động viên nam thi bắn súng. Hỏi đoàn có bao 
nhiêu người. 

Giải: Chia đoàn thành hai tập, tập các vận động viên nam và tập các vận động viên nữ. Ta 
nhận thấy tập nữ lại được chia thành hai: thi bắn súng và thi bơi. Thay số nữ thi bơi bằng số nam 
thi bắn súng, ta được số nữ bằng tông số vận động viên thi bắn súng. Từ đó theo nguyên lý cộng 
toàn đoàn có 14 + 10 = 24 người. 

Ví dụ 3. giá trị của biến k sẽ bằng bao nhiêu sau khi thực hiện đoạn chương trình sau: 

k:=0 

for iị:= 1to nị 
k:=k+1 

for iạ:= 1 to nạ 


k:=k+1 


for im:= 1 t0 nm 
k:=k+1 
Giải: Coi mỗi vòng for là một công việc, do đó ta có m công việc Tì, Tạ,.., T„ụ. Trong đó T; 
thực hiện bởi n¡ cách (¡= I, 2,.., m). Vì các vòng for không lồng nhau hay các công việc không 
thực hiện đồng thời nên theo nguyên lý cộng tổng tất cả các cách đề hoàn thành TỊ, Tạ,.., Tạ là k= 
nị + nạ †.. † Tạm. 


2.1.2. Nguyên lý nhân 


G1ả sử một nhiệm vụ nào đó được tách ra hai công việc. Việc thứ nhất được thực hiện bằng 
n¡ cách, việc thứ hai được thực hiện bằng nạ cách sau khi việc thứ nhất đã được làm, khi đó sẽ có 
n¡.n; cách thực hiện nhiệm vụ này. 
Nguyên lý nhân có thể được phát biểu tổng quát bằng ngôn ngữ tập hợp như sau: 
23 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


Nếu Ai, A¿..., Am là những tập hợp hữu hạn, khi đó số phần tử của tích đề các các tập này 

bằng tích số các phần tử của mỗi tập thành phần. Hay đăng thức: 
N (Ai Azx.. Am) =N (A) N (A2)... N (Am). 
Nếu A¡= Az=.. Amthì N(AĐ = N(A)* 
Ví dụ 1. Giá trị của k sẽ bằng bao nhiêu sau khi ta thực hiện đoạn chương trình sau: 
k;=0 
for Ìị = 1 to nị 
for lạ = 1 to n; 
for iạ =1 to nm 
k:=k +1 

Giải: Giá trị khởi tạo k=0. Mỗi vòng lặp kồng nhau đi qua giá trị của k được tăng lên I đơn 
vị. Gọi T¡ là việc thi hành vòng lặp thứ ¡. Khi đó, số lần vòng lặp là số cách thực hiện công việc. 
Số cách thực hiện công việc T; là n¡ E1,2..., n). Theo qui tắc nhân ta vòng lặp kép được duyệt qua 
nị +nạ +..+nm lần và chính là giá trị của k. 

Ví dụ 2. Người ta có thể ghi nhãn cho những chiếc ghế của một giảng đường bằng một chữ 
cái và sau đó là một số nguyên nhỏ hơn 100. Bằng cách như vậy hỏi có nhiều nhất bao nhiêu 
chiếc ghế có thể ghi nhãn khác nhau. 

Giải: Có nhiều nhất là 26 x 100 = 2600 ghế được ghi nhãn. Vì kí tự gán nhãn đầu tiên là 
một chữ cái vậy có 26 cách chọn các chữ cái khác nhau đề ghi kí tự đầu tiên, tiếp theo sau là một 
số nguyên dương nhỏ hơn 100 do vậy có 100 cách chọn các số nguyên để gán tiếp sau của một 
nhãn. Theo qui tắc nhân ta nhận được 26 x 100 = 2600 nhãn khác nhau. 

Ví dụ 3. Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài 7. 

Giải: một xâu nhị phân có độ dài 7 øôm 7 bít, mỗi bít có hai cách chọn (hoặc giá trị 0 hoặc 
giá trị 1), theo qui tắc nhân ta có 2.2.2.2.2.2.2 = 2” = 128 xâu bít nhị phân độ dài 7. 

Vị dụ 4. Có bao nhiêu hàm đơn ánh xác định từ một tập A có m phần tử nhận giá trị trên tập 
B có n phần tử. 

Giải: Trước tiên ta nhận thấy, nếu m >n thì tồn tại ít nhất hai phần tử khác nhau của A cùng 
nhận một giá trị trên B, như vậy với m>n thì số các hàm đơn ánh từ A—>B là 0. Nếu m<=n, khi đó 
phần tử đầu tiên của A có n cách chọn, phần tử thứ hai có n-l cách chọn,.., phần tử thứ k có n-k+I 
cách chọn. Theo qui tắc nhân ta có n(n-1) (n-2)...(n-m+1) hàm đơn ánh từ tập A sang tập B. 

Ví dụ 5. Dạng của số điện thoại ở Bắc Mỹ được qui định như sau: số điện thoại gồm 10 chữ 
số được tách ra thành một nhóm mã vùng gồm 3 chữ số, nhóm mã chi nhánh gồm 3 chữ số và 
nhóm mã máy gồm 4 chữ số. Vì những nguyên nhân kỹ thuật nên có một số hạn chế đối với một 


24 


Chương 2: Bài toán đêm và bài toán tôn tại 
sô con sô. Ta g1ả sử, X biêu thị một sô có thê nhận các giá trị từ 0..9, N là sô có thê nhận các chữ 
sô từ 2..9, Y là các sô có thê nhận các chữ sô 0 hoặc 1. 


Hỏi theo hai dự án đánh số NYX NNX XXXX và NXX NXX XXXX có bao nhiêu số điện 
thoại được đánh số khác nhau ở Bắc Mỹ. 


Giải: đánh số theo dự án NYX NNX XXXX được nhiều nhất là: 

8x2x 10x8§x§ x10 x10 x10 x 10x 10 x10=2x§ x 10°= 1 024. 106 
đánh số theo dự án NXX NXX XXXX được nhiều nhất là: 

8 x 10 x 10x§x 10 x10 x10 x10 x 10 x 10 x10 = 8ˆx 10Š= 64. 10Ẻ 
Ví dụ 6. Dùng qui tắc nhân hãy chỉ ra rằng số tập con của một tập S hữu hạn là 26), 


Giải: Ta liệt kê các phần tử của tập S là sị, Sa,.., su(s; Xây dựng một xâu bít nhị phân dài 
N@) bít, trong đó nếu bít thứ ¡ có giá trị 0 thì phần tử s¡ £S, nếu bít thứ ¡ có giá trị 1 thì phần tử 
s¡eS (i=l, 2... N(S) ). Như vậy, theo nguyên lý nhân, số tập con của tập hợp S chính là số xâu bít 
nhị phân có độ dài N(S). Theo ví dụ 3, chúng ta có 2Ÿ) xâu bít nhị phân độ dài N(S). 


2.2.NGUYÊN LÝ BÙ TRỪ 


Trong một số bài toán đêm phức tạp hơn. Nếu không có giả thiết gì về sự rời nhau giữa hai 
tập A và B thì N(ALB) = N(A) + N(B)— N(A“B). 





Ví dụ 1. lớp toán học rời rạc có 25 sinh viên giỏi tin học, l3 sinh viên giỏi toán và 8 sinh 
viên giỏi cả toán và tin học. Hỏi lớp có bao nhiêu sinh viên nêu mỗi sinh viên hoặc giỏi toán hoặc 
học giỏi tin học hoặc giỏi cả hai môn? 

Giải: Gọi A tập là tập các sinh viên giỏi Tin học, B là tập các sinh viên giỏi toán. Khi đó 
AB là tập sinh viên giỏi cả toán học và tin học. Vì mỗi sinh viên trong lớp hoặc giỏi toán, hoặc 
giỏi tin học hoặc giỏi cả hai nên ta có tổng số sinh viên trong lớp là N(ALJB). Do vậy ta có: 

N(ACJB) =N(A)>+ N(B)— N(A¬B)=25 + 13—8§8=30. 

Ví dụ 2. Có bao nhiêu số nguyên không lớn hơn 1000 chia hết cho 7 hoặc II. 

Giải: Gọi A là tập các số nguyên không lớn hơn 1000 chia hết cho 7, B là tập các số nguyên 
không lớn hơn 1000 chia hết cho 11. Khi đó tập số nguyên không lớn hơn 1000 hoặc chia hết cho 
7 hoặc chia hết cho 11 là N(At)B). Theo công thức l ta có: 


25 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


N(AUCB) = N(A) + N(B) - N(AnB) =L1000/7.F-L1000/11.|-L1000/7.11 | 
= 142 +90-— 12220. 


Trước khi đưa ra công thức tổng quát cho n tập hợp hữu hạn. Chúng ta đưa ra công thức 
tính số phần tử của hợp 3 tập A, B, C. 


Ta nhận thấy N(A) + N(B) + N(C) đếm một lần những phần tử chỉ thuộc một trong ba tập 
hợp. Như vậy, số phần tử của An B, AC, BC được đếm hai lần và bằng N(AB), N(A¬C), 
N(Be©C), được đếm ba lần là những phần tử thuộc ABC. Như vậy, biểu thức: 


N(AUBL€) — N(AoB)- N(AnC) - N(B^C) chỉ đếm các phần tử chỉ thuộc một trong ba 
tập hợp và loại bỏ đi những phần tử được đêm hai lần. Như vậy, số phần tử được đếm ba lần chưa 
được đêm, nên ta phải cộng thêm với giao của cả ba tập hợp. Từ đó ta có công thức đối với 3 tập 
không rời nhau: 


N(AUBUC) = N(A) + N(B) + N(C) - N(AB) - N(AnC)— N(BC) + N(A¬BnC) 
Định lý. Nguyên lý bù trừ. Giả sử A¡, Aa,.., Am là những tập hữu hạn. Khi đó: 
N(A24¿ Ó...CJUAm) =NgŸ Na +.. +(1)® N„, c@) 


trong đó Nụ là tổng phần tử của tất cả các giao của k tập lấy từ m tập đã cho. (nói riêng N;=N(A¡) 
+N(A;) +..+ N(Am), N¡ = NCAi A2 Ô...CYÂm ). Nói cách khác: 
N(A4.24,©..A,)= 3 N(4)- 3; NŒn4,)+ Ð3 N(1nA,nA,=...+(—D”°NŒ44,o.. A,) 


l<i<n 1<ï,jn 1<i<j<k<n 


Định lý được chứng minh bằng cách chỉ ra mỗi phần tử của hợp n tập hợp được đêm đúng 
một lần. Bạn đọc có thê tham khảo cách chứng minh trong tài liệu [I]. 


Ví dụ 3. Tìm công thức tính số phần tử của 4 tập hợp. 
Giải: Từ nguyên lý bù trừ ta có: 
N(AIL2A22As©2Aaä) = N(A)) " N(A2) z N(Aa) + N(A¿) = N(AiA2) = N(AiSAa) = 


N(AiA+) — N(AzAa) — N(Az—A+) — N(Az¬A+) Bi N(AiAzSAa) SE N(AiAzSA+) SE 
N(AiAzA¿) SE N(AzA3A+) F- N(AiAzAz¬A¿). 


Ví dụ 4. Hỏi trong tập X = { I, 2,.., 10000} có bao nhiêu sỐ không chia hết cho bất cứ số 
nảo trong các số 3, 4, 7. 


Giải: Gọi A là tập các số nhỏ hơn 10000 chia hết cho 3, B là tập các số nhỏ hơn 10000 chia 
hết cho 4, C là tập các số nhỏ hơn 10000 chia hết cho 7. Theo nguyên lý bù trừ ta có: 


N(AU BỘ C)= N(A)Z+N(B) + N(C) - N(AnB — N(An€C) — N(BC) + N(AnBC) 
trong đó: 
NÑ(A) + N(B)+N(C)_ =[10 000/3] + [10 000/4] + [10 000/7] 
= 3333 + 2500 + 1428 = 7261 


26 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


N(ASB) = N(A) + N(B) — N(Az¬B) = 3333 + 2500 — [10000/3x4] = 833 
N(AnC) = N(A) + N(C)— N(AnC) = 3333 + 1428 — [10000/3x7] = 476 
N(BeC) = N(B) + N(C) - N(B¬C) = 2500 + 1428 — [10000/4x7] = 357 
N(ASSB) + N(AnC) + N(BSC) = 833 + 476 + 357 = 1666 
N(AoBS©C) = [10000/3x4x7] = 119. 
=>Số các số nhỏ hơn 10000 cần đếm là: 

1000 - N(AJBUC) = 7261 — 1666 + 119 = 4286. 

Ví dụ 5. Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 00 hoặc kết thúc bởi 11. 

Giải: Gọi A là số xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 00, B là số xâu nhị phân độ dài 10 kết 
thúc bởi 11. Dễ ràng nhận thấy, N(A) = N(B) = 256, N(AoB) = 2° = 64. Theo nguyên lý bù trừ ta 
có: 

N(AUB) = N(A) +N(B)—- N(AnB) 

= 256 + 256 - 64 = 448. 

Ví dụ 6. Bài toán bỏ thư. Có n lá thư và n phong bì ghi sẵn địa chỉ. Bỏ ngẫu nhiên các lá 
thư vào các phong bì. Hỏi xác suất để xảy ra không một là thư nào bỏ đúng địa chỉ là bao nhiêu? 

Giải: Có tất cả n! cách bỏ thư. Vấn đề đặt ra là đếm số cách bỏ thư sao cho không lá thư 
nào đúng địa chỉ. Gọi X là tập hợp tất cả các cách bỏ thư và A¿ là tính chất lá thư k bỏ đúng địa 
chỉ. Khi đó theo nguyên lý bù trừ ta có: 


N =N-N,+N,-..+(€I)"®, 
Trong đó N là số cần tìm, N = nIl, Nụ. là số tất cả các cách bỏ thư sao cho có k lá thư đúng 


địa chỉ. Nhận xét rằng, N¿ là mọi cách lấy k lá thư từ n lá, với mỗi cách lấy k lá thư, có (n-k)1 
cách bỏ đề k lá thư này đúng địa chỉ, từ đó ta nhận được. 


nÌ = 1 1 (-D” 
= —Ƒ)ìÌl—— và =:”„l(fÍ ——-Lt——:‹::+Š—— 
NÑ, =C(n,k)(n~ k)l H và V=ml( ï + T + ni 
Từ đó ta có xác xuất cần tìm là: 


II j mìu 
AE À.CỦ Su 
Hà: n 
Số được tính như trên được gọi là số mất thứ tự và được ký hiệu là Dạ. Dưới đây là một vài 
giá trị của Dạ, sự tăng nhanh của Dạ một lần nữa cho ta thấy rõ sự bùng nô tổ hợp. 





N Ị213 4 5 6 Ị 6 3 10 II 





Da |1 | 2 9.1 44 | 265 1845 14833 133496 1334961 4890741 









































ZÍ 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


2.3. ĐÈM CÁC HOÁN VỊ TỎ HỢP 
2.3.1. Chỉnh hợp lặp 

Định nghĩa 1. Một chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử là bộ có thứ tự gồm k thành phần lấy 
từ n phần tử của tập đã cho. 


Như vậy, một chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử có thể xem là phần tử của tích đề các AX 
với A là tập đã cho. Theo nguyên lý nhân, số các tất cả các chỉnh hợp lặp chập k của n sẽ là nỀ, 

Ví dụ 1. Tính số hàm từ tập có k phần tử vào tập có n phần tử. 

Giải: Biểu diễn mỗi hàm bằng một bộ k thành phần, trong đó thành phần thứ ¡ là ảnh của 
phần tử thứ ¡ (1<=i<=k). Mỗi thành phần được lấy ra từ một trong n giá trị. Từ đó suy ra số hàm là 
số bộ k thành phần lấy từ n thành phần bằng nŸ. 

Ví dụ 2. Từ bảng chữ cái tiếng Anh có thê tạo ra được bao nhiêu xâu có độ dài n. 

Giải: Bảng chữ cái tiếng Anh gồm 26 kí tự [*“A'..'Z”], số các xâu có độ dài n được chọn từ 
26 chữ cái chính là chỉnh hợp lặp n của 26 phần tử và bằng 26". 

Ví dụ 3. Tính xác xuất lấy ra liên tiếp được 3 quả bóng đỏ ra khỏi bình kín chứa 5 quả đỏ, 7 
quả xanh nếu sau mỗi lần lẫy một quả bóng ra lại bỏ nó trở lại bình. 

Giải: Số kết cục có lợi đề ta lấy ra liên tiếp 3 quả bóng đỏ là S vì có 5 quả đỏ ta phải lẫy 3 
quả (chú ý vì có hoàn lại). Toàn bộ kết cục có thể để lấy ra ba quả bóng bắt kỳ trong 12 quả bóng 
là 12”. Như vậy, xác suất đề có thê lấy ra 3 quả bóng đỏ liên tiếp là 53/123. 

2.3.2. Chỉnh hợp không lặp 

Định nghĩa 2. Chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử là bộ có thứ tự gồm k thành phần 
lấy ra từ n phần tử đã cho. Các phần tử không được lặp lại. 

Đề xây dựng một chỉnh hợp không lặp, ta xây dựng từ thành phần đầu tiên. Thành phần này 
có n khả năng chọn. Mỗi thành phần tiếp theo những khả năng chọn giảm đi I (vì không được lấy 
lặp lại). Tới thành phần thứ k có n-k + 1 khả năng chọn. Theo nguyên lý nhân ta có số chỉnh hợp 
lặp k của tập hợp n phần tử ký hiệu là P(n, k) được tính theo công thức: 

nÌ 


(n—)Ì 





P(n,k) = n(n~ ])..(n — k +1) = 


Ví dụ 1. Tìm số hàm đơn ánh có thể xây dựng được từ tập k phần tử sang tập n phần tử. 
Giải: Số hàm đơn ánh từ tập k phần tử sang tập n phần tử chính là P(n,k). 


Ví dụ 2. Giả sử có tám vận động viên chạy thi. Người về nhất sẽ được nhận huy chương 
vàng, người về nhì nhận huy chương bạc, người về ba nhận huy chương đồng. Hỏi có bao nhiêu 
cách trao huy chương nếu tất cả các kết cục đều có thể xảy ra. 

Giải: Số cách trao huy chương chính là số chỉnh hợp chập 3 của tập hợp 8 phần tử. Vì thế 
có P(§,3) = 8.7.6 = 336 cách trao huy chương. 


28 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


Ví dụ 3. Có bao nhiêu cách chọn 4 cầu thủ khác nhau trong đội bóng gồm 10 cầu thủ để 
tham gia các trận đầu đơn. 


Giải: Có P(10,4) = 10.9.8.7 = 5040 cách chọn. 
2.3.3. Hoán vị 


Định nghĩa 3. Ta gọi các hoán vị của n phần tử là một cách xếp có thứ tự các phần tử đó. 
Số các hoán vị của tập n phần tử có thê coi là trường hợp riêng của chỉnh hợp không lặp với k = n. 


Ta cũng có thê đồng nhất một hoán vị với một song ánh từ tập n phần tử lên chính nó. Như 
vậy, số hoán vị của tập gồm n phần tử là P(n, n) = nI. 


Ví dụ 1. Có 6 người xếp thành hàng để chụp ảnh. Hỏi có thể bố trí chụp được bao nhiêu 
kiểu khác nhau. 


Giải: Mỗi kiểu ảnh là một hoán vị của 6 người. Do đó có 6! = 720 kiểu ảnh khác nhau có 
thể chụp. 


Ví dụ 2. Cần bố trí thực hiện n chương trình trên một máy tính. Hỏi có bao nhiêu cách bố trí 
khác nhau. 


Giải: Số chương trình được đánh số từ 1, 2,.., n. Như vậy, số chương trình cần thực hiện 
trên một máy tính là số hoán vị của 1, 2,.., n. 

Ví dụ 3. Một thương nhân đi bán hàng tại tám thành phó. Chị ta có thể bắt đầu hành trình 
của mình tại một thành phố nào đó nhưng phải qua 7 thành phố kia theo bất kỳ thứ tự nào mà chị 
ta muốn. Hỏi có bao nhiêu lộ trình khác nhau mà chị ta có thê đi. 

Giải: Vì thành phố xuất phát đã được xác định. Do vậy thương nhân có thể chọn tuỳ ý 7 
thành phố còn lại để hành trình. Như vậy, tất cả số hành trình của thương nhân có thê đi qua là 7! 
= 5040 cách. 


2.3.4. Tổ hợp 


Định nghĩa 4. Một tổ hợp chập k của n phần tử là một bộ không kể thứ tự gồm k thành 
phần khác nhau lấy từ n phần tử đã cho. Nói cách khác, ta có thể coi một tổ hợp chập k của n phần 
tử là một tập con k phần tử lấy trong n phần tử. Số tổ hợp chập k của n phần tử kí hiệu là C(n,k). 


Ta có thể tính được trực tiếp số các tổ hợp chập k của tập n phần tử thông qua chỉnh hợp 
không lặp của k phần tử. 


Xét tập hợp tất cả các chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử. Sắp xếp chúng thành 
những lớp sao cho hai chỉnh hợp thuộc cùng một lớp chỉ khác nhau về thứ tự. Rõ ràng mỗi lớp 
như vậy là một tô hợp chập k của n phần tử(P(n,k)). Số chỉnh hợp trong mỗi lớp đều bằng nhau 
và bằng k! (số hoán vị k phần tử: P(k,k) ). Số các lớp bằng số tổ hợp chập k của n (P(n,k)). Từ 
đó ta có: 

Píú.k) _ n 


Ki t FỤ ch, PP PNHIEIPP vị "£ TT) 





() 


MÁC 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


Ví dụ 1. Cho S = { a, b, c, d } tìm C(4,2). 
Giải. Rõ ràng C(4,2) = 6 tương ứng với 6 tập con {a, b}, {a, c}, {a, d}, {b,c}, {b, d} {c,d}. 
Ví dụ 2. Có n đội bóng thi đấu vòng tròn. Hỏi phải tổ chức bao nhiêu trận đấu. 


Giải: Cứ hai đội bóng thì có một trận. Từ đó suy ra số trận đấu sẽ bằng số cách chọn 2 
trong n đội, nghĩa là bằng C(n, 2) = n! /2!(n-2)! = n(n-1)/2 trận đấu. 


Ví dụ 3. Chứng minh 
a. C(n,k) = Cín, n-k) (2) 
b. C(n, 0) = C(n,n)= I (3) 
c. C(n,k) = C(n-l,k-I) + C(n-1,k) (4) 
Giải: 


a. C(n,n-k) = n!/(n-k)! (n-n+k)! = n!/kl(n-k)! = C(n,k). 

Hoặc C(n, k) = n!/kl(n-k)! = n!⁄ (n-k)! (n-(n-k))! = C(n, n-k); 
b. Chú ý 0!=1 => b hiển nhiên đúng 
c. C(n,k) = C(n-l,k-I) + C(n-1,k) 








C(n„—1,k—1)+ C@—1,k) = C2 - . 
(&—1)Œ—1—k+1)L #-k— DJ 
_ (»—Đ! l tì): (n—1)!Ln 
— =1! =k-1(n—k_ k)J- (E—D!#(@n=k—1)(n—k) 
nÌ 


Từ những tính chất trên, ta có thể tính tất cả các hệ số tô hợp chỉ bằng phép cộng. Các hệ số 
này được tính và viết lần lượt theo dòng, trên mỗi dòng ta tính và thực hiện theo cột. Bảng có 
dạng tam giác chính là tam giác Pascal. 


Các hệ số tổ hợp có liên quan chặt chẽ tới việc khai triển luỹ thừa của một nhị thức. Thực 
vậy, trong tích: 


(x+y)" = (x+y)(x+y)...(x+y) hệ số của x*y*" sẽ là số cách chọn k phần tử (x+y) mà từ đó lấy 
ra x và đồng thời (n-k) nhân tử còn lại lẫy ra y, nghĩa là: 


(x+y)" = Cứ,0)x" + C(w])x”ˆy +...+ C(nn—1)xy"” + C(m0)y" =3” C(n,k)x"“y*" (5) 


Công thức (5) còn được gọi là khai triển nhị thức Newton, các hệ số tổ hợp còn được gọi là 
hệ số nhị thức. Chẳng hạn luỹ thừa bậc 8 của nhị thức (x+y)Š được khai triển như sau: 


(x+y)Ì) =x”+§x ”y+28x°y” +56x`y° +70xˆ°y? +56x?y” +28x”y" +§xy! + yŸ 


30 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


Trong trường hợp y=I, tức khai triển (x+ 1)” ta có: 
(x+1)" = Cứ,0)x”" + C(n.1)x”” +...+ C(n-,n—1)x + C(n,n) 
Hoặc đăng thức sau sẽ được rút ra từ khai triển nhị thức Newton: 
2" =(I+l)” = C(n,0)+ Cứn,l) +...+ CŒn,nT— l) + C(n,n) 


Có thể nói rất nhiều đăng thức về hệ số tô hợp sẽ được suy ra. Như tính các tập lẻ, đạo hàm... 


2.4. HỆ THỨC TRUY HỎI 


2.4.1. Định nghĩa và ví dụ 


Thông thường người ta thường quan tâm tới những bài toán đếm trong đó kết quả đếm phụ 
thuộc vào một tham số đầu vào (mà ta ký hiệu là n), chăng hạn như các số mắt thứ tự Dạ. Việc 
biểu diễn kết quả này như một hàm của n bằng một số hữu hạn các phép toán không phải là đơn 
giản. Trong nhiều truờng hợp, việc tìm ra một công thức trực tiếp giữa kết quả đêm và n là hết sức 
khó khăn và nhiều khi không giải quyết được, trong khi đó công thức liên hệ giữa kết quả đếm 
ứng với giá trị n với các kết quả bé hơn n lại đơn giản và đễ tìm. Thông qua công thức này và một 
vài giá trị ban đầu, ta có thể tính mọi giá trị còn lại khác. Công thức đó gọi là công thức truy hồi 
hay công thức đệ qui. Đặc biệt, công thức truy hồi rất thích hợp với lập trình trên máy tính. Nó 
cũng cho phép giảm đáng kể độ phức tạp cũng như gia tăng độ ồn định của quá trình tính toán. 


Định nghĩa 1. Hệ thức truy hồi đối với dãy số {an} là công thức biểu diễn an qua một hay 
nhiều số hạng đi trước của dãy, cụ thể là ai, as,.., a„+ với mọi n>nạ nguyên dương. Dãy số được 
gọi là lời giải hay nghiệm của hệ thức truy hồi nêu các số hạng của nó thoả mãn hệ thức truy hồi. 


Ví dụ 1. Lãi kép. Giả sử một người gửi 10000 đô la vào tài khoản của mình tại một ngân hàng 
với lãi xuất kép I 1% mỗi năm. Hỏi sau 30 năm anh ta có bao nhiêu tiền trong tài khoản của mình? 


Giải: Gọi Pa là tông sô tiên có trong tài khoản sau n năm. Vì sô tiên có trong tài khoản sau n 
năm băng sô tiên có được trong n-Ì năm cộng với lãi xuât năm thứ n. Nên dãy {Pa} thoả mãn hệ 
thức truy hôi: 


Pa = Pa¡ EU. A5 ¡ Sl >Í1Pa ¡ 
Chúng ta có thê dùng phương pháp lặp đề tìm công thức trên cho Pạ. Dễ nhận thấy rằng: 
Po = 10000 
P:CT1Ibg 
P;¿= 1.1IP¡ =(1.11}'Pọ 
Pa= 1.11P¿¡ =(1.11)”'Po 
Ta có thể chứng minh tính đúng đắn của công thức truy hồi bằng qul nạp. 


3l 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


Thay Pọ= 10000, và n = 30 ta được: 
Pao = (1.11) ”10000 = 228922,97 $ 
Ví dụ 2. Họ nhà thỏ và số Fibonaci. Một cặp thỏ sinh đôi (một con đực và một con cái) 
được thả lên một hòn đảo. Giả sử rằng cặp thỏ sẽ chưa sinh sản được trước khi đầy hai tháng tuôi. 
Từ khi chúng đây hai tháng tuổi, mỗi tháng chúng sinh thêm được một cặp thỏ. Tìm công thức 
truy hồi tính số cặp thỏ trên đảo sau n tháng với giả sử các cặp thỏ là trường thọ. 


























Số tháng Số cặp sinh sản Số cặp thỏ con Tổng số cặp thỏ 
1 0 1 1 
5 0 1 1 
Ũ ị 1 2 
4 1 2 3 
5 2 3 5 
6 3 7 § 




















Giải: Giả sử f; là số cặp thỏ sau n tháng. Ta sẽ chỉ ra rằng ft, Š,.., ñï (n=1, 2,.., n) là các số 
của dãy fibonacl. 


Cuối tháng thứ nhất số cặp thỏ trên đảo là f¡ = I. Vì tháng thứ hai cặp thỏ vẫn chưa đến tuổi 
sinh sản được nên trong tháng thứ hai f› =l. Vì mỗi cặp thỏ chỉ được sinh sản sau ít nhất hai tháng 
tuổi, nên ta tìm số cặp thỏ sau tháng thứ n bằng cách cộng số cặp thỏ sau tháng n-2 và tháng n-l 
hay f; = f„¡ + f„¿. Do vậy, dãy { f,} thoả mãn hệ thức truy hồi: 

f¡= f.¡† Í.¿ với n>=3 và f¡= 1, f =1. 

Ví dụ 3: Tính số mắt thứ tự Dạ. 

Giải: Đánh số thư và phong bì thư từ 1 đến n (thư ¡ gửi đúng địa chỉ nếu bỏ vào phong bì i). 
Một cách bỏ thư được đồng nhất với hoán vị (ai, a¿,.., an) của { 1, 2..., n }. Một mất thứ tự được 
định nghĩa là là một hoán vị (ai, aa„.., an) sao cho a¡zi với mọi ¡. Thành phần a¡ có thể chấp nhận 
mọi giá trị ngoài 1. Với mỗi giá trị k (k#l) của an, xét hai trường hợp: 


1. ay =1, khi đó các thành phần còn lại được xác định như một mắt thứ tự của n-2 phần tử, 
tức là số mất thứ tự loại này bằng Dạ. 


2. ayzl, khi đó các thành phần từ 2 đến n được xác định như một mắt thứ tự của n-1l phần tử 
còn lại, tức là số mắt thứ tự này thuộc loại Dạ. 


Từ đó ta nhận được công thức: 


D„=(n-1) (D„¡ + Dạ;), n>=3 với Dị =0, Dạ =1. 


K 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


Mọi giá trị còn lại được tính đơn giản nhờ luật kế thừa: 


D;=(3—1) (0+1) =2 
D¿=(4-—1)(1+2) =9 
D;=(5—1)(9+2) =44 
Dạ = (6—1 )(9 + 44) =265 
D;=(7-1 )(44+265)= 1854 
Dạ=(8-1)(265+1854)  =14833 


Đề công thức đúng với n = 2, ta coi Dọ = I 
Có thê nhận được số mất thứ tự thông qua công thức truy hồi trên vì: 


D, — (n —1)(D +1) — D, —nD, 3 = -(D,; -(n Ea.) 


nTÌ 
Đặt ƒ„ =D,—nD,. ta có: 


D,—nD,_¡ =V, =-V,_¡ =---=(—1)""Vị =(—Ð”. Hay ta có thê viết: 


n n] n nñn—] 


Độ, :. D„¡ " (1) 
m (n-ÙÌ nÌ 








. Cộng các hệ thức trên với n = I, 2,.., n ta được: 


D I1 1 -I)” 
—=] + set (=Ð . Từ đó thu lại được công thức cũ: 
n Ị 2! nị 





1, -mi-1:1VWw.‹©»› 
JỊ 21 n 


Ví dụ 3. Tính hệ số tô hợp C(n,k). 


Giải: Chọn phần tử cố định a trong n phần tử đang xét. Chia số cách chọn tập con k phần tử 


này thành hai lớp (lớp chứa a và lớp không chứa a). Nếu a được chọn thì ta cần bổ xung k-1 phần 
tử từ n-1 phần tử còn lại, từ đó lớp chứa a gồm C(n-1, k-I) cách. Nếu a không được chọn, thì ta 
phải chọn k phần tử từ n-I phần tử còn lại, từ đó lớp không chứa a gồm C(n-1, k) cách. Theo 
nguyên lý cộng ta được công thức truy hồi: 


C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1,k) với các giá trị biên được suy ra trực tiếp: 
C(n,0) = C(n,n) = l1. 
Phương pháp này được gọi là phương pháp khử. Không phải lúc nào cũng dễ dàng khử 


được công thức truy hồi để đưa về công thức trực tiếp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc 
biệt ta có thể đưa ra phương pháp tông quát đề giải công thức truy hồi. 


Sỹ 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 
2.4.2. Giải công thức truy hồi tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng số 


Định nghĩa 1. Một hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc k với hệ số hằng số là hệ thức 
truy hồi có dạng: 


q„ =ca„¡+c¿a, ; +-'::+c,a„ „ (1), trong đó c¡,c¿,.., c¿ là các sô thực và c¿ z0 


n] 

Ta cần tìm công thức trực tiếp cho số hạng an của dãy số {an} thoả mãn công thức (1). Theo 
nguyên lý thứ hai của qui nạp toán học thì dãy số thoả mãn định nghĩa trên được xác định duy 
nhất nêu như nó thoả mãn k điều kiện đầu: 

ao = Co, ai = CI,.., ak.¡ = Cy.¡, trong đó C¡, C,.., Cự.¡ là các hằng SỐ. 

Ví dụ 1. Hệ thức truy hồi P„=(1.11)P;¡ là hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc 1. Hệ 
thức truy hồi fa = f„¡ + f„; là hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc 2. Hệ thức truy hồi an = an. 
s là hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc 5. Hệ thức truy hồi B„=nB;.¡ không phải là hệ thức 
truy hồi tuyến tính thuần nhất vì nó không có hệ số hằng số. 

Phương pháp cơ bản để giải hệ thưc truy hồi tuyến tính thuần nhất là tìm nghiệm dưới 
dạng an = r", trong đó r là hằng số. Cũng cần chú ý rằng a„ = r" là nghiệm của hệ thức truy hồi a = 
Ciân- + C; ana +..+ cva„ nêu và chỉ nếu: 

ân — CỊÍn-I + C2In-2 "by vn" CkÍn-k. 

Chia cả hai về cho rn-k ta nhận được: 

F°:SGIT SG s=vif=ok=Ủ (2) 

Vậy dãy {an} với an=r” là nghiệm nếu và chỉ nếu r là nghiệm của (2). Phương trình 2 còn 
được gọi là phương trình đặc trưng của hệ thức truy hồi, nghiệm của nó là nghiệm đặc trưng của 
hệ thức truy hồi. Nghiệm của phương trình đặc trưng dùng để biểu diễn công thức tất cả các 
nghiệm của hệ thức truy hồi. 

Chúng ta sẽ trình bày các kết quả với hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc hai. Sau đó 
ta sẽ nêu ra những kết quả tương tự cho trường hợp tổng quát khi bậc lớn hơn hai. 

Định lý 1. Cho c¿, c; là các hằng số thực. Giả sử r— c¿r + c;=0 có hai nghiệm phân biệt z¡, 
r;. Khi đó dãy ƒa„} là nghiệm của hệ thức truy hồi a„ = c;a„; + caa„-› khi và chỉ khi a„ = œjrj" + 
œr"; với n =], 2,..., œ¡, œ› là các hằng số. 

Chứng minh: Đề chứng minh định lý này ta cần thực hiện hai việc. Đầu tiên ta cần chỉ ra 
rằng nếu r¡, ra là hai nghiệm của phương trình đặc trưng và ø;, ø; là hai hằng số thì dẫy /a„} với 
a, =ơyr" +ø,r; là nghiệm của hệ thức truy hồi. Ngược lại, cần phải chứng minh rằng nếu /z„j 


là nghiệm thì a„ = ø¡” +Ø;r; với ø;, ø; là các hăng số nào đó. 


(): Giả sử rl và r2 là hai nghiệm phân biệt của 2 - c# + c;=0, khi đó 


2 Ầ N PA ~ z , sÃ Â+ 
h =cjn +€;; ry =cjr„ +c,; đồng thời ta thực hiện dãy các phép biến đổi sau: 


34 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


`. nÌ n2 n2 n2 
Cđ„¡ ÐCya,; =C(@n +ứ,¿n ˆ)+c;(@pn ¿my ˆ) 


nÌ 


— n2 

=H, (Em3oy)td,E (EU? 2+G,) 
-2 2 -2 „2 

EÚAP HH TÐỢT, ty 


=ứnn +ư,rn, =d„ 


Điều này chứng tỏ dãy /a„} với a„ = đ¡r;” +ø„r;` là nghiệm của hệ thức truy hồi đã cho. 
(C—):Đề chứng minh ngược lại, ta giả sử dãy /z„} là một nghiệm bất kỳ của hệ thức truy hồi. 
Ta chọn ø,, ø; sao cho dãy ƒa„} với a„ = đ¡›” +ø;r;' thoả mãn các điều kiện đầu ao =Cọ, ai = C¡. 
Thực vậy, 
đạ =Cạ =ơ, +, 
a¡ =C¡ =ữứnn +ớ¿?, 
Từ phương trình đầu ta có da = Cọ - œ¡ thê vào phương trình thứ hai ta có: 


C¡\ = ơn, + (Ca — 0i); = œ¡(n —r,ÈŸJV C/—r;:; TừÖâý suy ra: 


ơi = (C C9 vu, tứ ¬#'s<C; (C¡ — C7; ) — (C7; SỐU), 


1 —F; 1 —f 1 —T; 





Như vậy, khi chọn những giá trị trên cho ø¿, ø; dãy ƒa„} với „ =ơr; +ơ,r, thoả mãn 
các điêu kiện đâu. Vì hệ thức truy hôi và các điêu kiện đâu được xác định duy nhât nên 
a, =ơjn, +ơ,r; . Định lý được chứng minh. 

Ví dụ 1. Tìm nghiệm của hệ thức truy hôi an = an-¡ †2an.2 VỚI ao = 2, ai = 7. 


Giải: Phương trình đặc trưng của hệ thức truy hồi có dạng †” - r - 2 =0. Nghiệm của nó là 
r=2 và r = -I. Theo định lý 1, dãy {an } là nghiệm của hệ thức truy hồi nêu và chỉ nếu: 


an = œ¡2” +œa(-1)” với œ¡, da là các hăng sô nào đó. Từ các điêu kiện đâu suy ra: 
ao — 2= œ1 †+ƠŒ¿ 
aI—= 7= œ¡2 +ơa(-l) 


Giải ra ta được œ¡=3, œ=-l. Vậy nghiệm của biểu thức truy hồi với điều kiện đầu là dãy 
{an} với an = 3.2" -(-1)”. 


Ví dụ 2. Tìm công thức hiện của các sô fibonac!1. 


Giải: Các số fibonaci thoả mãn hệ thức f„ = f„¡ + f„¿ và các điều kiện đầu f = 0, f¡=1. Các 
nghiệm của phương trình đặc trưng là: 


35 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 





1 I— , . 
h "| _5) Tạ = =° theo định lý I ta suy ra sô fibonaci được cho bởi công 
2 2 


thức sau: 





I+V/5Ì 1=4/5Ì ... . £./... 
jJ.= “| ] 3b: =° với ơi, œa là hai hăng sô. Các điêu kiện đâu fq=0, f¡=l 
được dùng để xác định các hằng SỐ ƠI, 02. 


lạ =ơy+øơ; =0 


c=I*£)<|5#)- 


2 6) 





1 : . 
——= do đó các sô fibonacl được cho 


1 
⁄45` ˆ #4 


Từ hai phương trình này ta suy ra ở; = 


bằng công thức dạng hiển như sau: 


. l@4§ |. 14s: 
° AI 2 4/2\ 2 
Định lý I không dùng được trong trường hợp nghiệm của phương trình đặc trưng là nghiệm 
bội. Khi phương trình đặc trưng có nghiệm bội ta sử dụng định lý sau. 





Định lý 2. Cho c¿, c; là các hằng số thực, c;z0. Giả sử z =c„r —ca = 0 chỉ có một nghiệm z¿. 
Dãy /a„¿} là nghiệm của hệ thức truy hồi ø„ = €;a„; + caø„-; khi và chỉ khi 4đ, =ơi +0,nnạ với 
n= l,2,.. trong đó ø;, ø; là những hằng SỐ. 

Chứng minh tương tự như định lý 1. 


Ví dụ 3. Tìm nghiệm của công thức truy hôi an = 6an-¡ —9an.2 với các điêu kiện đâu ao=l, 
aIi— 6. 


Giải: Phương trình đặc trưng rˆ - ór -9 =0 có nghiệm kép r=3. Do đó nghiệm của hệ thức 
truy hồi có dạng: 


a, =ơ,3” + ø,n3” với œ1, œ2 là các hăng sô nào đó. Từ các điêu kiện đâu ta suy ra: 
ao — l=ơi 


ai =6 = œi3+0¿3 = ơi =1, œ¿=l vậy nghiệm của hệ thức truy hồi và các điều kiện đầu đã 
cho là: 


an = 3”+n3" 
Bây giờ ta phát biểu kết quả tổng quát về nghiệm các hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất 


với các hệ sô hăng sô. 


36 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


Định lý 3. Cho c;¿, cz,.., c¿ là các số thực. Giải sử phương trình đặc trưng: 


k 


rh— cjr“†-..~e¿ = 0 có k nghiệm phân biệt z¿, rz,.., r¿. Khi đó dãy /z„} là nghiệm của hệ thức 


truy hồi: 


đ„=C¡d„¡ +C¿a„; + tÐc¿a,, khi và chỉ kh da, =ớn +ơ,¿r, +---+ớ,r, với 


n=0,1,2,.., trong đó ơi, ø¿,.., đy là các hăng sô. 


Ví dụ 4. Tìm nghiệm của hệ thức truy hồi a„ = 6a„¡ —11a„a+6a„a với điều kiện đầu ag=2, a¡ 
=S, aa=l5. 


Giải: Đa thức đặc trưng của hệ thức truy hồi là: 
` — Ór” + 11r— 6 có các nghiệm là r¡=l, ra = 2, r; = 3. Do vậy nghiệm của hệ thức truy hồi 
có dạng: a„ = œ,l”+ø,2”+ø;3". 
ĐỀ tìm các hằng SỐ œ¡, œ2, œa ta dựa vào những điều kiện ban đầu: 
ao = 2 =0 † dạ † Ơ¿ 
ai=5Š5 =0 † 0a2 +03 
aa = l5=œi + œ¿4 +œ9 


Giải: hệ phương trình này ta nhận được ơi = l, œ¿ =-l, œ=2. Vì vậy nghiệm duy nhất của 
hệ thức truy hồi này và các điều đầu đã cho là dãy {an} với: 


d,=1=3* +23" 


2.5. QUI TÁC VẺ CÁC BÀI TOÁN ĐƠN GIẢN 


Một trong những phương pháp giải quyết bài toán đếm phức tạp là qui bài toán đang xét về 
những bài toán nhỏ hơn. Sự phân chia này được thực hiện một cách liên tiếp cho tới khi nhận 
được lời giải của bài toán nhỏ một cách để dàng. Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng 
thực hiện được vì nó đòi hỏi một sự phân tích sâu sắc cấu hình cần đếm. 

Giả sử rằng có một thuật toán phân chia bài toán cỡ n thành a bài toán nhỏ, trong đó mỗi bài 
toán nhỏ có cỡ n/b(đề đơn giản ta giả sử n chia hết cho b); trong thực tế các bài toán nhỏ thường 
có cỡ là số nguyên gần nhất với n/b. Giả sử tổng các phép toán thêm vào khi thực hiện phân chia 
bài toán cỡ n thành các bài toán cỡ nhỏ hơn là g(n). Khi đó nếu f{n) là số các phép toán cần thiết 
đề giải bài toán đã cho thì f thoả mãn hệ thức truy hồi sau: 


ƒ(m)= 2[?) + ø(n) ; hệ thức này có tên là hệ thức chia để trị. 


Ví dụ 1. Xét thuật toán nhân hai số nguyên kích cỡ 2n bít. Kỹ thuật này gọi là thuật toán 
nhân nhanh có dùng kỹ thuật chia đề trị. 


vĩ 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 
Giải: Giả sử a và b là các số nguyên có biểu diễn nhị phân là 2n bít (có thể thêm các bít 0 
vào đầu để chúng có thê dài bằng nhau). 
a =(4;„ ¡82„ 0y). và b = (b. tÐyy ; l!tĐịÐạ)› 
Giả sử a = 2”4¡ +4¿ b = 2"B¡ +Bụ 
trong đó 
ÁI = (82, 1Ø2„ 2 tt, 14„).;: Áq = (đ„ a„ ;!!* 0đ); 
Bị =(Đy ty ;Í'Đ, ÐPy)y: ĐÁa = (4,12, ; Ca: đyồ; 
Thuật toán nhân nhanh được dựa trên đẳng thức: 
ab = (2”" +2")A,B, +2"(A — As)(Bạ - B,É# (2723094, H 


Điều này chỉ ra rằng phép nhân hai số nguyên 2n bít có thể thực hiện bằng cách dùng 3 
phép nhân các số nguyên n bít và các phép cộng, trừ dịch chuyền. Như vậy, nêu f(n) là tổng các 
phép toán nhị phân cần thiết để nhân hai số n bít thì: 

ƒ(3n) =3ƒ(nH-Cn 

Ba phép nhân các số nhị phân n bít cần 3ƒ) phép toán nhị phân. Mỗi một phép toán cộng, 
trừ, dịch chuyển dùng một hằng số nhân với n lần chính là Cn. 

Ví dụ 2. Bài toán xếp khách của Lueas. Có một bàn tròn, xung quanh có 2n ghế. Cần sắp 
chỗ cho n cặp vợ chồng sao cho các ông ngồi sen kẽ các bà và không có hai cặp vợ chồng nào 
ngồi cạnh nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách xếp? 

Giải: Gọi số phải tìm là Mạ. Xếp cho các bà trước(cứ xếp một ghế thì một ghế để trống 
dành cho các ông), số cách xếp cho các bà là 2n! cách. Gọi số cách xếp cho các ông ứng với một 
cách xếp các bà là Uạ ta được số cách xếp là: 

M;=2n! x Uạ.Vẫn đề còn lại là tính số Uạ. 

Đánh số các bà (đã xếp) từ 1 đến n, đánh số các ông tương ứng với các bà (ông ¡ là chồng 
bà ï), sau đó đánh số các ghế trồng theo nguyên tắc: ghế số ¡ nằm giữa bà ¡ và bà i+l (các phép 
cộng được hiểu lấy modul n nghĩa là n +1 = 1). Mỗi cách xếp các ông được biểu diễn bằng một 
phép thế ọ trên tập {1, 2,..,n } với qui ước o() = j có nghĩa là ghế ¡ được xếp cho ông j. Theo giả 
thiết ( phải thoả mãn: 

@(1) # 1 và @(1)ZI+l (*) 

Như vậy, Uạ là số tất cả các phép thế ‹ọ thoả mãn điều kiện (*). Trong toán học gọi Uạ là số 
phân bố. 

Xét tập hợp tất cả các phép thế (ọ của ƒ 1, 2,.., n }. Trên tập này ta gọi P; là tính chất @() = ï, 
Q¡ là tính chất ọ() = ¡+1. Đặt P„.¡ = Q¡, theo nguyên lý bù trừ tương ứng với 2n tính chất P; ta có: 


38 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


U,=N=Hn-NI+N, +... trong đó Nụ là tổng số tất cả các phép thế thoả mãn k tính chất 
lấy từ 2n tính chất đang xét. Cần chú ý rằng, không thể xảy ra đồng thời thoả mãn P; và Q¡. Do đó 
trong các phép lấy ra k tính chất từ 2n tính chất đang xét cần thêm vào điều kiện: P¡ và Q¡ hoặc 
P;.¡ và Q¡ không được đồng thời có mặt. Gọi số các cách này là g(2n, k) ( nói riêng g(2n,k)=0 khi 
k>n). Với mỗi cách lấy ra k tính chất như vậy (k<=n) ta có (n-k)! phép thế thảo mãn chúng. Từ đó 
ta nhận được Ñk = g(2n, k) (n-k)! và: 


U„ =n—g(2n.l)(n—])H+~g(2n — 2)(n — 2)—---+(—l)” g(2n.n) 
Bây giờ chúng ta phải tính các hệ số ø(2n,k), k = I, 2..., n. 
Xếp 2n tính chất đang xét trên còng tròn theo thứ tự P\, Q¡, Pạ, Q2,.., Pạ, Qạ, ta thấy rằng 
g(2n,k) chính là số cách lấy k phần tử trong 2n phần tử xếp thành vòng tròn sao cho không có hai 
phần tử nào kề nhau cùng được lấy ra. Đề tính g(2n,k) ta giải hai bài toán con sau: 
Bài toán 1. Có bao nhiêu cách lấy ra k phần tử trong n phần tử xếp trên đường thắng sao 
cho không có hai phần tử nào kề nhau cùng được lấy ra. 
Giải: Khi lấy k phần tử, ta còn n-k phần tử. Giữa n-k phần tử còn lại có n-k+I khoảng trống 
(kế cả hai đầu). Mỗi cách lấy ra k khoảng từ các khoảng này sẽ tương ứng với một cách chọn k 
phần tử thoả mãn yêu cầu đã nêu. Vậy số cách chọn cần tìm là C(n-k+1, k). 
Bài toán 2. Giống như bài toán 1 nhưng n phần tử xếp trên vòng tròn. 
Giải: Cố định phần tử a được chọn chia các cách lấy thành 2 lớp 
1. Các cách mà a được chọn khi đó 2 phần tử kề a sẽ không được chọn và phải lấy k-1 phần 
tử từ n-3 phần tử còn lại. Các phần tử này xem như kết quả của bài toán 1. Theo bài toán 
1, số cách thuộc lớp kiểu này là C(n-k-I, k-1). 

2. Các cách mà a không được chọn, khi đó bỏ a đi và bài toán trở về bài toán 1 chọn k phần 
tử từ n-I phần tử xếp trên đường thẳng. Theo bài toán 1 số cách xếp kiểu này là C(n- 
k,k). 


Vậy theo nguyên lý cộng số cách cần tìm là: 


n 
n—k 





C(n—k—1,k —1) j{(@fZ k?*k}= Cứ — k,k) 
Từ kết quả của hai bài toán trên ta nhận được: 


sŒn,k) = —“. —k,k) và số phân bố Uạ được tính bằng: 
H — 





† 


U, =nl 2? conliii\§=iH-”” -C0n~5/2)@=5)=es+ifr“teBnap 
5n =Ï 2D n 


Dưới đây là một sỐ giá trị của U, một lần nữa chúng ta lại được quan sát hiện tượng bùng 
nổ tô hợp. 


S” 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 





n ^ 3 4 5 6 ý 6 9 10 








Ủy 0 1 z 13 S0 So 4783 433687 439792 



































2.6. PHƯƠNG PHÁP LIỆT KÊ 


Việc tìm một công thức cho kết quả đếm ngay cả trong trường hợp công thức truy hồi 
không phải dễ dàng và lúc nào cũng thực hiện được. Cho đến nay còn nhiều bài toán đếm chưa có 
lời giải dưới dạng một công thức. Đối với những bài toán như vậy, người ta chỉ còn cách chỉ ra 
một phương pháp liệt kê, theo đó có thể đi qua được tất cả các cầu hình cần đêm. Rõ ràng bản 
thân phương pháp liệt kê không chỉ ra được một kết quả cụ thể nào nhưng qua đó người ta có thể 
lập trình cho máy tính điện tử đếm hộ. 


Để minh hoạ cho phương pháp liệt kê, ta xét một cấu hình tô hợp nổi tiếng đó là các hình 
chữ nhật la tinh. 


Giả sử S là tập gồm n phần tử. Không mất tính tổng quát ta giả sử S = {1, 2..., n} Một 
hình chữ nhật la tỉnh trên S là một bảng gồm p dòng, q cột sao cho mỗi dòng của nó là một chỉnh 
hợp không lặp chập q của S và mỗi cột của nó là một chỉnh hợp không lặp chập p của S. 


Theo định nghĩa ta có p<n, q<n. Đặc biệt trong trường hợp q = n, mỗi dòng của hình chữ 
nhật la tính là một hoán vị của S, sao cho không có cột nào chứa hai phần tử lặp lại. Hình chữ nhật 
la tinh đạng này được gọi là chuẩn nếu dòng đầu của nó là hoán vị I, 2... n. 


Thí dụ: 
l 2 5 4 5 6 7 
2 3 + 5 6 ỹ l 
3 4 5 6 7 Ị 2 


là một hình la tỉnh chuẩn trên tập S = {1;2, 3,4,5, 6, 7} 


Gọi L(p,n) là số hình chữ nhật la tỉnh p x n, còn K(p,n) là số hình chữ nhật la tinh chuẩn p x 
n ta có: 


Líp,n) = n! K(p.n) 


Dễ dàng nhận thấy rằng, số mất D; là số hình la tỉnh chuẩn 2 x n, số phân bố Uạ là số hình 
chữ nhật la tinh chuẩn 3 x n với hai dòng đầu là: 


1 2 = mÍ n 
2 3 K n 1 
Riodan J(1946) đã chứng minh công thức: 


„ 


KG,n)=3__,Cứ,k)D„ ,D,U, „„ trong đó m= [n/2], Uạ = l. 


Bài toán đếm với số dòng nhiều hơn đến nay vẫn chưa được giải quyết. Người ta mới chỉ 
đưa ra được một vài dạng tiệm cận của L(p,n). 


40 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


Nếu PEq=n, thì hình chữ nhật la tĩnh được gọi là hình vuông la tỉnh. Một hình vuông la tĩnh 
cấp n được gọi là chuẩn nếu có dòng đầu và cột đầu là hoán vị 1, 2,..n. Thí dụ một hình vuông la 
tỉnh chuẩn cấp 7. 


1 25 3 4 ^ 6 7 
25 k 4 ¬ 6 7 1 
7 4 5 6 7 1 M5 
4 hì 6 J 1 2 3 
3 6 7 1 2 3 4 
6 7 1 2 3 4 bì 
Ỷ 1 2 z 4 5 6 


Gọi lạ là số các hình vuông như thê ta có L(n,n) = n!(n-1)!l; 


Việc tìm một công thức cho In đến nay vẫn bỏ ngỏ. Tuy nhiên ta có thể nhờ máy tính liệt kê 
tất cả các hình vuông chuẩn cấp n. Dưới đây là một vài giá trị tính được: 






































N 1 2 3 4 5 6 7 
R 1 1 1 4 56 9408 16942080 
2.7. BÀI TOÁN TỎN TẠI 


Chúng ta đã giải quyết bài toán đếm số các câu hình tô hợp thoả mãn một tính chất nào đó, 
chăng hạn như đếm số tổ hợp, số chỉnh hợp, hoặc số hoán vị. Trong những bài toán đó sự tồn tại 
của các cấu hình là hiển nhiên và công việc chính là chúng ta cần đêm số các cấu hình tô hợp thoả 
mãn tính chất đặt ra. Tuy nhiên, trong nhiều bài toán tổ hợp, việc chỉ ra sự tồn tại của một cầu 
hình thoả mãn các tính chất cho trước đã là một việc làm hết sức khó khăn. Dạng bài toán như vậy 
được gọi là bài toán tồn tại. 


2.7.1. Giới thiệu bài toán 
Một bài toán tồn tại tổ hợp được xem như giải xong nêu hoặc chỉ ra một cách xây dựng cấu 


hình, hoặc chứng minh rằng chúng không tôn tại. Mọi khả năng đều không dễ dàng. Dưới đây là 
một số bài toán tồn tại tổ hợp nổi tiếng. 


Bài toán 1. Bài toán về 36 sĩ quan 
Bài toán này được Euler đề nghị với nội dung như sau. 


Có một lần người ta triệu tập từ 6 trung đoàn, mỗi trung đoàn 6 sĩ quan thuộc 6 cấp bậc 
khác nhau: thiểu uý, trung uý, thượng uý, đại uý, thiếu tá, trung tá về tham gia duyệt binh ở sư 
đoàn bộ. Hỏi rằng, có thể xếp 36 sĩ quan này thành một đội ngũ hình vuông sao cho trong mỗi 
hàng ngang cũng như mỗi hàng đọc đều có đại điện của cả sáu trung đoàn và của 6 cấp bậc. 


4I 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


Đề đơn giản ta sẽ dùng các chữ cái in hoa A, B,C, D, E, F để chỉ phiên hiệu của các trung 
đoàn, các chữ cái in thường a, b, c, d, e, f để chỉ cấp bậc. Bài toán này có thê tổng quát hoá nếu 
thay 6 bởi n. Trong trường hợp n = 4 một lời giải của bài toán 16 sĩ quan là: 


Ab Dd Ba Cc 
Bc Ca Ad Db 
cd Bb Dc Aa 
Da Ác Cb Bd 
Một lời giải với n = Š là: 
Aa Bb Cc Dd Bè 
cd De Bd Ab Bc 
Eb Ác Bd Ce Da 
Be Ca Db Ec Ad 
Dc Ed Ae Ba Cb 


Do lời giải bài toán có thể biểu diễn bởi hai hình vuông với các chữ cái la tinh hoa và la tỉnh 
thường nên bài toán tổng quát đặt ra còn được biết với tên gọi “hình vuông la tỉnh trực giao”. 
Trong hai ví dụ trên ta có hình vuông la tỉnh trực giao cấp 4 và 5. 


Euler đã mất rất nhiều công sức để tìm ra lời giải cho bài toán 36 sĩ quan thế nhưng ông đã 
không thành công. Vì vậy, ông giả thuyết là cách sắp xếp như vậy không tồn tại. Giả thuyết này 
đã được nhà toán học pháp Tarri chứng minh năm 1901 bằng cách duyệt tất cả mọi khả năng xếp. 
Euler căn cứ vào sự không tồn tại lời giải khi n=2 và n = 6 còn đề ra giả thuyết tổng quát hơn là 
không tôn tại hình vuông trực giao cấp 4n + 2. Giả thuyết này đã tồn tại hai thế kỷ, mãi đến năm 
1960 ba nhà toán học Mỹ là Bore, Parker, Srikanda mới chỉ ra được một lời giải với n = l0 và sau 
đó chỉ ra phương pháp xây dựng hình vuông trực giao cho mọi n = 4k + 2 với k> ]. 


Tưởng chừng bài toán chỉ mang ý nghĩa thử thách trí tuệ con người thuần tuý như một bài 
toán đó. Nhưng gần đây, người ta phát hiện những ứng dụng quan trọng của vấn đề trên vào qui 
hoạch, thực nghiệm và hình học xạ ảnh. 

Bài toán 2. Bài toán 4 màu 

Có nhiều bài toán mà nội đung của nó có thể giải thích được với bất kỳ ai, lời giải của nó ai 
cũng cô gắng thử tìm nhưng khó có thể tìm được. Ngoài định lý Fermat thì bài toán bốn màu cũng 
là một bài toán như vậy. Bài toán có thể được phát biểu như sau: Chứng minh rằng mọi bản đồ 
đều có thể tô bằng 4 màu sao cho không có hai nước láng giềng nào lại bị tô bởi cùng một màu. 
Trong đó, mỗi nước trên bản đồ được coi là một vùng liên thông, hai nước được gọi là láng giềng 
nếu chúng có chung đường biên giới là một đường liên tục. 


42 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


Hình 2.2. Bản đồ tô bởi ít nhất bốn màu 


Con số bốn màu không phải là ngẫu nhiên. Người ta đã chứng minh được rằng mọi bản đồ 
đều được tô bởi số màu lớn hơn 4, còn với số màu ít hơn 4 thì không thể tô được, chẳng hạn bản 
đồ gồm 4 nước như trên hình 2.2 không thê tô được với số màu ít hơn 4. 


Bài toán này xuất hiện vào những năm 1850 từ một lái buôn người Anh là Gazri khi tô bản 
đồ hành chính nước Anh đã cố gắng chứng minh rằng nó có thê tô bằng bốn màu. Sau đó, năm 
1852, ông đã viết thư cho De Morgan đề thông báo về giả thuyết này. Năm 1878, Keli trong một 
bài báo đăng ở tuyến tập các công trình nghiên cứu của Hội toán học Anh có hỏi rằng bài toán này 
đã được giải quyết hay chưa? Từ đó bài toán trở nên nỗi tiếng, trong xuốt hơn một thế kỷ qua, 
nhiều nhà toán học đã cố gắng chứng minh giả thuyết này. Tuy vậy, mãi tới năm 1976 hai nhà 
toán học Mỹ là K. Appel và W. Haken mới chứng minh được nó nhờ máy tính điện tử. 


Bài toán 3. Hình lục giác thần bí 


Năm 1890 Clifford Adams đề ra bài toán hình lục giác thần bí sau: trên 19 ô lục giác (như 
hình 2.3) hãy điền các số từ 1 đến 19 sao cho tổng theo 6 hướng của lục giác là bằng nhau (và đều 
bằng 38). Sau 47 năm trời kiên nhẫn cuối cùng Adams cũng đã tìm được lời giải. Sau đó vì sơ ý 
đánh mất bản thảo ông đã tốn thêm 5 năm đề khôi phục lại. Năm 1962 Adams đã công bố lời giải 
đó. Nhưng thật không thể ngờ được đó là lời giải duy nhất. 





Hình 2.3. Hình lục giác thần bí 


43 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


Bài toán 4. Bài toán chọn 2n điểm trên lưới n x n điểm 

Cho một lưới gồm n x n điểm. Hỏi có thể chọn trong số chúng 2n điểm sao cho không có ba 
điểm nào được chọn là thắng hàng? Hiện nay người ta mới biết được lời giải của bài toán này khi 
n < 15. Hình 3.3 cho một lời giải với n = 12. 





Hình 2.4. Một lời giải với n = 12. 


2.7.2. Phương pháp phản chứng 


minh là sai, từ đó dẫn đên mâu thuẫn. 


Ví dụ 1. Cho 7 đoạn thăng có độ dài lớn hơn 10 và nhỏ hơn 100. Chứng minh rằng ta luôn 
luôn tìm được 3 đoạn đề có thể ghép lại thành một tam giác. 


Giải: Điều kiện cần và đủ để 3 đoạn là cạnh của một tam giác là tổng của hai cạnh phải lớn 
hơn một cạnh. Ta sắp các đoạn thắng theo thứ tự tăng dần của độ dài ai, as,..., a; và chứng minh 
rằng dãy đã xếp luôn tìm được 3 đoạn mà tổng của hai đoạn đầu lớn hơn đoạn cuối. Để chứng 
minh, ta giả sử không tìm được ba đoạn nào mà tổng của hai đoạn nhỏ hơn một đoạn, nghĩa là các 
bất đăng thức sau đồng thời xảy ra: 


ai + aa< aa = aa > 20 (vì ai, a¿> 10) 

aa + 8a S aa = aa> 30 (vì a;> 10, as> 20) 
a3 + a¿<as = as > 50 (vì as> 20, a4a> 30) 
8a + 8s < a6 = a¿ > 80 (vì aa> 30, as> 50) 
as + as< a; = a;> 130 (vì as> 50, a¿ > 80) 


= Mâu thuẫn (bài toán được giải quyết). 


44 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 
Ví dụ 2. Các đỉnh của một thập giác đều được đánh số bởi các số nguyên 0, I,.., 9 một cách 
tuỳ ý. Chứng minh rằng luôn tìm được ba đỉnh liên tiếp có tổng các số là lớn hơn 13. 


Giải: GỌI Xị, X¿,.., Xịo là các sô gán cho các đỉnh của thập giác đêu. Giả sử ngược lại ta 
không tìm được 3 đỉnh liên tiêp nào thoả mãn khăng định trên. Khi đó ta có: 


kịi=x¡i†+Xxa+Xxa< 13 
kạ=xạ+Xxạ+Xxa< 13 
kạ=x; +Xxa + xs< 13 
kạ= x4 + x5 + x6 < 13 
ksz=xs + X¿ + x;< 13 
kẹ = Xe + X; + xạ < 13 
k;ạ=x; +Xạ + xo< 13 
ks = xạ + Xo + Xịo < 13 
kẹ = Xo + Xịo + xị < 13 
Kịg = Xịu + Xị + X¿ Š 13 
= 130 > kị + kạ +... + kịo =3 (xị† + Xx¿ +... XIo) 


=3(0+1+2+..+9) 


135 — Mâu thuẫn vì một số bằng 135 không thể hơn 
130. Khẳng định chứng minh. 


2.7.3. Nguyên lý Dirichlet 
Trong rất nhiều bài toán tô hợp, đề chứng minh sự tồn tại của một cấu hình với những tính 
chất cho trước, người ta sử dụng nguyên lý đơn giản sau gọi là nguyên lý Dirichlet. 


Nguyên lý Dirichlet. Nếu đem xếp nhiều hơn n đối tượng vào n hộp thì luôn tìm được một 
cái hộp chứa không ít hơn 2 đối tượng. 

Chứng minh. Việc chứng minh nguyên lý trên chỉ cần sử dụng một lập luận phản chứng 
đơn giản. Giả sử không tìm được một hộp nào chứa không ít hơn hai đối tượng. Điều đó nghĩa là 
mỗi hộp không chứa quá một đối tượng. Từ đó suy ra tổng các đối tượng không vượt quá n trái 
với giả thiết bài toán là có nhiều hơn n đối tượng được xếp vào chúng. 

Ví dụ 1. Trong bất kỳ một nhóm có 367 người thế nào cũng có ít nhất hai người có cùng 
ngày sinh. 

Giải: Vì một năm có nhiều nhất 366 ngày. Như vậy, theo nguyên lý Dirichlet thì có ít nhất 
một ngày có hai người cùng một ngày sinh. 


45 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 

Ví dụ 2. Trong bất kỳ 27 từ tiếng Anh nào cũng đều có ít nhất hai từ cùng bắt đầu bằng một 
chữ cái. 

Giải: Vì bảng chữ cái tiếng Anh chỉ có 26 chữ cái. Nên theo nguyên lý Dirichlet tồn tại ít 
nhất 2 từ sẽ bắt đầu bởi cùng một chữ cái. 

Ví dụ 3. Bài thi các môn học cho sinh viên được chấm theo thang điểm 100. Hỏi lớp phải 
có ít nhất bao nhiêu sinh viên để có ít nhất hai sinh viên được nhận cùng một điểm. 


Giải: Cần có ít nhất 102 sinh viên vì thang điểm tính từ 0.. 100 gồm 101 số. Do vậy, theo 
nguyên lý Diriclet muốn có 2 sinh viên nhận cùng một điểm thì lớp phải có ít nhất là 101 +1 = 
102 sinh viên. 


Nguyên lý Dirichlet tông quát. Nếu đem xếp n đối tượng vào k hộp thì luôn tìm được một 
hộp chứa ít nhất | n/k | đối tượng. 


Nguyên lý trên được nhà toán học người Đức Dirichlet đề xuất từ thế kỷ 19 và ông đã áp 
dụng để giải nhiều bài toán tô hợp. 


Ví dụ 4. Trong 100 người có ít nhất 9 người sinh nhật cùng một tháng. 


Giải: Một năm có 12 tháng. Xếp tất cả những người sinh nhật vào cùng một nhóm. Theo 
nguyên lý Dirichlet ta có ít nhất | 100/12 Ì= 9 người cùng sinh nhật một tháng. 


Ví dụ 5. Có năm loại học bổng khác nhau để phát cho sinh viên. Hỏi phải có ít nhất bao 
nhiêu sinh viên để chắc chắn có 5 người được nhận học bồng như nhau. 


Giải. Số sinh viên ít nhất để có 5 sinh viên cùng được nhận một loại học bổng là số n thoả 
mãn [ n/5 | > 5. Số nguyên bé nhất thoả mãn điều kiện trên là n = 25 + 1 = 26. Như vậy phải có ít 
nhất 26 sinh viên đề có ít nhất 5 sinh viên cùng được nhận một loại học bổng. 


Ví dụ 6. Trong một tháng có 30 ngày một đội bóng chày chơi ít nhất mỗi ngày một trận, 
nhưng cả tháng chơi không quá 45 trận. Hãy chỉ ra rằng phải tìm được một giai đoạn gồm một số 
ngày liên tục nào đó trong tháng sao cho trong giai đoạn đó đội chơi đúng 14 trận. 


Giải: Giả sử a; là số trận thi đấu cho tới ngày thứ j của đội. Khi đó: 

a1, 82,..., 830 
là dãy tăng của các số nguyên dương và l < a¡ S45. Suy ra dãy: 

ai + 14, a; + 14,..., aso + 14 cũng là dãy tăng các số nguyên dương và 15 < a¡ < 59 
Như vậy, dãy 60 số nguyên dương 


ai, 8a,.., 83ọ, ai + 14, a; + 14...., aso + 14 trong đó tất cả các số đều nhỏ hơn hoặc bằng 59. 
Theo nguyên lý Dirichlet thì phải tồn tại ít nhất hai số trong số hai số nguyên này bằng nhau. Vì 
các số ai, aa,.... aao là đôi một khác nhau và ai + 14, a; + 14,..., aso + 14 cũng đôi một khác nhau. 
Nên ta suy ra phải tồn tại chỉ số ¡ và j sao cho ai=a¡ + 14. Điều đó có nghĩa là có đúng 14 trận đấu 
trong giai đoạn từ ngày j + I đến ngày thứ ¡. 


46 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


NHỮNG NỘI DUNG CẢN GHI NHỚ 


BÀI 
Bài I1. 


Bài 2. 


Bài 3. 
Bài 4. 
Bài 5. 
Bài ó. 
Bài 7. 
Bài 8. 


Bài 9. 


Bạn đọc cần ghi nhớ một số kiến thức quan trọng sau: 
+“. Những nguyên lý đếm cơ bản: nguyên lý cộng, nguyên lý nhân & nguyên lý bù trừ. 
*“. Sử dụng những nguyên lý cơ bản trong đếm các hoán vị, tổ hợp. 
*“. Hiểu phương pháp cách giải quyết bài toán đếm bằng hệ thức truy hồi. 
+. Nắm vững cách thức qui một bài toán đếm về những bài toán con. 
v Cách giải phố biến cho bài toán tồn tại là sử dụng phương pháp phản chứng hoặc 
sử dụng nguyên lý Dirichlet. 


TẬP CHƯƠNG 2 
Xâu thuận nghịch độc là một xâu khi viết theo thứ tự ngược lại cũng bằng chính nó. Hãy 
đêm sô xâu nhị phân có độ dài n là thuận nghịch độc. 
Cô dâu và chú rễ mời bốn bạn đứng thành một hàng để chụp ảnh. Hỏi có bao nhiêu cách 
xếp hàng nêu: 
a)_ Cô dâu đứng cạnh chú rể 
b)_ Cô dâu không đứng cạnh chú rể 
c)_ Cô dâu đứng ở phía bên phải chú rể 
Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 có năm số 0 liền nhau hoặc năm số 1 liễn nhau. 
Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài bằng 8 có 3 số 0 liền nhau hoặc 4 số 1 liền nhau. 
Mỗi sinh viên lớp toán học rời rạc hoặc giỏi toán hoặc giỏi tin học hoặc giỏi cả hai môn 
này. Trong lớp có bao nhiêu sinh viên nêu 38 người giỏi tin (kê cả người giỏi cả hai môn), 
23 người giỏi toán (kê cả người giỏi cả hai môn), và 7 người giỏi cả hai môn. 
Chứng tỏ rằng, trong n+l số nguyên dương không vượt quá 2n tồn tại ít nhất một số chia 
hêt cho một sô khác. 
Chứng minh rằng, trong dãy gồm nŸ + I số thực phân biệt đều có một dãy con dài n+l 
hoặc thực sự tăng, hoặc thực sự giảm. 
Giả sử trong một nhóm 6 người mỗi cặp hai hoặc là bạn, hoặc là thù. Chứng tỏ rằng trong 
nhóm có ba người là bạn của nhau hoặc là kẻ thù của nhau. 
Hãy chỉ ra rằng, trong 102 người có chiều cao khác nhau đứng thành một hàng có thể tìm 
được l1 người có chiêu cao tăng dân hoặc giảm dân mà không cân thay đôi thứ tự của họ 
trong hàng. 


Bài 10. Một đô vật tay tham gia thi đấu giành chức vô địch trong 75 giờ. Mỗi giờ anh ta thi đấu ít 


nhất một trận, nhưng toàn bộ anh ta không thì đấu quá 125 trận. Chứng tỏ rằng, có những 
giờ liên tiếp anh ta thi đấu 24 trận. 


Bài 11. Một nhân viên bắt đầu làm việc tại công ty từ năm 1987 với mức lương khởi điểm là 


50000 đô la. Hàng năm anh ta được nhận thêm 1000 đô la và 5% lương của năm trước. 


47 


Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tôn tại 


Bài 12. 


Bài 13. 


Bài 14. 


Bài 15. 


Bài 16. 


Bài 17. 


Bài 18. 


Bài 19. 


Bài 20. 


48 


a)_ Hãy thiết lập hệ thức truy hồi tính lương của nhân viên đó n năm sau năm 1987. 

b) Lương vào năm 1995 của anh ta là bao nhiêu? 

c) Hãy tìm công thức tường minh tính lương của nhân viên này n năm sau năm 1987. 

Tìm hệ thức truy hồi cho số hoán vị của tập n phần tử. Dùng hệ thức truy hồi đó tính hoán 

vị của tập n phân tử. 

Một máy bán tem tự động chỉ nhận các đồng xu một đôla và các loại tờ tiền 1 đôla và 5 

đôla. 

a) Hãy tìm hệ thức truy hồi tính số cách đặt n đô la vào trong máy bán hàng, trong đó thứ 
tự các đồng xu, các tờ tiền là quan trọng. 

b) Tìm các điều kiện đầu. 


c) Có bao nhiêu cách đặt 10 đô la vào máy để mua một bộ tem. 


Giải các hệ thức truy hồi với các điều đầu sau: 
8) an = ân | + Ôân.2 với n> 2, ao = 3, ai = 6. 
b) an = 7ân.t - Ôân 2 vớin>2, ao = 2, ai = Ì. 
C) an = Óân - Öân-2 vớiIn>2, ao = 4, a¡ = 10. 
đ) an = 2ãn-1 - ân-2 với n> 2, ao = 4, ai = ]. 
©) ân = ân-2 với n>2, ao = 5, ai = -l. 
Ð an= -6ân-t - Đân2 với n> 2, ao = 3, ai = -3. 
Ø) an. = -4ân:i + Sân với n>0, ag= 2, ai = 8. 


Tìm các nghiệm đặc trưng của hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất: 

a) an = 2an - 2ân.2 

b) Tìm nghiệm thoả mãn hệ thức truy hồi trên và các điều kiện đầu ao =1, ai =2. 

a) Tìm nghiệm đặc trưng của hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất ân = ân-4 

b) Tìm nghiệm thoả mãn hệ thức truy hồi trên và các điều kiện đầu ao=l, ai=0, aa=-l, asz=]. 
Một báo cáo về thị trường máy tính cá nhân cho biết có 65000 người sẽ mua modem cho 
máy tính của họ trong năm tới, I 250 000 người sẽ mua ít nhất một sản phẩm phần mềm. 
Nếu báo cáo này nói rằng 1.450.000 người sẽ mua hoặc là modem hoặc là ít nhất một sản 
phẩm phần mềm thì sẽ có bao nhiêu người sẽ mua cả modem và mua ít nhất một sản phẩm 
phần mềm. 

Một trung tâm máy tính có 1ŠI máy vi tính. Các máy của trung tâm được đặt tên bởi một 
số nguyên dương từ 1 đến 300 sao cho không có hai máy nào được đặt tên trùng nhau. 
Chứng minh rằng luôn tìm được hai máy có tên là các số nguyên liên tiếp. 

Chứng minh rằng trong số 10 người bất kỳ bao giờ cũng tìm được hoặc hai người có tổng 
số tuổi chia hết cho 16, hoặc hai người mà hiệu số tuổi của họ chia hết cho 16. 

Có 12 cầu thủ bóng rổ đeo áo với số từ I đến 12 đứng tập chung thành một vòng tròn 
giữa sân. Chứng minh rằng luôn tìm được 3 người liên tiếp có tổng các số trên áo là lớn 
hơn hoặc bằng 20. 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


CHƯƠNG lIl: BÀI TOÁN LIỆT KÊ 


Đối với một bài toán, khi chưa tìm được giải thuật tốt để giải thì liệt kê là biện pháp cuối 
cùng đề thực hiện với sự hỗ trợ của máy tính. Có thê nói, liệt kê là phương pháp phô dụng nhất để 
giải quyết một bài toán trên máy tính. Trái lại, bài toán tồn tại chỉ cần chỉ ra được bài toán có 
nghiệm hay không có nghiệm và thường là những bài toán khó. Nhiều bài toán tồn tại đã được 
phát biểu trong nhiều thập kỉ nhưng vẫn chưa được giải quyết.Giải quyết được chúng sẽ thúc đây 
sự phát triển của nhiều ngành toán học. Nội dung chính của chương này tập chung giải quyết 
những vấn đề cơ bản sau: 


vé. Giới thiệu bài toán liệt kê. 
*“. Giải quyết bài toán liệt kê bằng phương pháp sinh. 
*“. Giải quyết bài toán liệt kê bằng phương pháp quay lui dựa trên giải thuật đệ qui. 


Bạn đọc có thể tìm thấy cách giải nhiều bài toán liệt kê và bài toán tồn tại hay trong các tài 
liệu [I] và [2] trong tài liệu tham khảo. 


3.1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN 


Bài toán đưa ra danh sách tất cả các câu hình tô hợp có thể có được gọi là bài toán liệt kê tổ 
hợp. Khác với bài toán đếm là tìm kiếm một công thức cho lời giải, bài toán liệt kê lại cần xác 
định một thuật toán để theo đó có thể xây dựng được lần lượt tất cả các cấu hình cần quan tâm. 
Một thuật toán liệt kê phải đảm bảo hai nguyên tắc: 


= Không được lặp lại một cấu hình 
“ Không được bỏ xót một cấu hình 


Ví dụ 1. Cho tập hợp các SỐ ai, a2,... aa và số M. Hãy tìm tất cả các tập con k phần tử của 
dãy số {an} sao cho tổng số các phần tử trong tập con đó đúng bằng M. 


Giải: Như chúng ta đã biết, số các tập con k phần tử của tập gồm n phần tử là C(n,k). Như 
vậy chúng ta cần phải duyệt trong số C(n,k) tập k phần tử đề lấy ra những tập có tông các phần tử 
đúng bằng M. Vì không thể xác định được có bao nhiêu tập k phần tử từ tập n phần tử có tổng các 
phần tử đúng bằng M nên chúng ta chỉ còn cách liệt kê các cầu hình thoả mãn điều kiện đã cho. 


Ví dụ 2. Một thương nhân đi bán hàng tại tám thành phó. Chị ta có thể bắt đầu hành trình 
của mình tại một thành phố nào đó nhưng phải qua 7 thành phố kia theo bất kỳ thứ tự nào mà chị 
ta muốn. Hãy chỉ ra lộ trình ngắn nhất mà chị ta có thê đi. 


Giải: Vì thành phố xuất phát đã được xác định. Do vậy thương nhân có thể chọn tuỳ ý 7 
thành phố còn lại để hành trình. Như vậy, tất cả số hành trình của thương nhân có thê đi qua là 7! 


49 


Chương 3: Bài toán liệt kê 
= 5040 cách. Tuy nhiên trong 5040 cách chúng ta phải duyệt toàn bộ đề chỉ ra một hành trình là 
ngăn nhất. 


Có thể nói phương pháp liệt kê là biện pháp cuối cùng nhưng cũng là biện pháp phổ dụng 
nhất để giải quyết các bài toán tô hợp. Khó khăn chính của phương pháp này là sự bùng nổ tô hợp. 
Để xây dựng chừng 1 tỷ cấu hình (con số này không phải là lớn đối với các bài toán tô hợp như số 
mắt thứ tự Dạ, số phân bố U„, số hình vuông la tĩnh Ïn), ta giả sử cần I giây để liệt kê một cấu 
hình thì chúng ta cũng cần 31 năm mới giải quyết xong. Tuy nhiên với sự phát triển nhanh chóng 
của máy tính, bằng phương pháp liệt kê, nhiều bài toán khó của lý thuyết tổ hợp đã được giải 
quyết và góp phần thúc đây sự phát triển của nhiều ngành toán học. 


3.2. ĐỆ QUI 
3.2.1. Định nghĩa bằng đệ qui 

Trong thực tế, chúng ta gặp rất nhiều đối tượng mà khó có thể định nghĩa nó một cách 
tường minh, nhưng lại đễ dàng định nghĩa đối tượng qua chính nó. Kỹ thuật định nghĩa đối tượng 
qua chính nó được gọi là kỹ thuật đệ qui (recursion). Đệ qui được sử dụng rộng rãi trong khoa học 
máy tính và lý thuyết tính toán. Các giải thuật đệ qui đều được xây dựng thông qua hai bước: 
bước phân tích và bước thay thê ngược lại. 


Ví dụ 1. Đề tính tổng Š(ø) = 1 + 2 +...+ m, chúng ta có thể thực hiện thông qua hai bước 
như sau: 


Bước phân tích: 


“ ĐỀ tính toán được Š() trước tiên ta phải tính toán trước 5-7) sau đó tính S(w) = 
S(n-]) +m. 


“ Để tính toán được 5-1), ta phải tính toán trước Š(z-2) sau đó tính Š¡-1) = S(n-2) 
+7-Ï. 


“ Đề tính toán được Š(2), ta phải tính toán trước Š(7) sau đó tính Š(2) = S(1) + 2. 
“ Và cuối cùng 5(7) chúng ta có ngay kết quả là 7. 
Bước thay thế ngược lại: 
Xuất phát từ Š(1) thay thế ngược lại chúng ta xác định %(¡): 
s° S/J) 
" 5/2) =S(H+272 
" 5/3) =ð(2)+3 





"_ S5(1) =S(mn- l) + 


20 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


Ví dụ 2. Định nghĩa hàm bằng đệ qui: 
Hàm f(n) = n! 
Dễ thấy f(0) = I. 
Vì (n†l)! = 1. 2.3... n(n+1) = n† (n+1), nên ta có: 
f(n+1) = ( n+1). f(n) với mọi n nguyên dương. 
Ví dụ 3. Tập hợp định nghĩa bằng đệ qui: 
Định nghĩa đệ qui tập các xâu: Giả sử >* là tập các xâu trên bộ chữ cái >. Khi đó >* được 
định nghĩa bằng đệ qui như sau: 
"_ ^.c >*, trong đó À là xâu rỗng 
" wxce>*nếuwe>*vàxec >* 
3.2.2. Giải thuật đệ qui 
Một thuật toán được gọi là đệ qui nếu nó giải bài toán bằng cách rút gọn bài toán ban đầu 
thành bài toán tương tự như vậy sau một số hữu hạn lần thực hiện. Trong mỗi lần thực hiện, dữ 
liệu đầu vào tiệm cận tới tập dữ liệu dừng. 
Ví dụ: để giải quyết bài toán tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên đương z và ở với 
b> q, ta có thê rút gọn về bài toán tìm ước số chung lớn nhất của (b mod a) và a vì USCLN(b mod 


a, ) = USCLN(a,b). Dãy các rút gọn liên tiếp có thể đạt được cho tới khi đạt điều kiện dừng 
USCLN(0, a) = USCLN(a, b) = a. Dưới đây là ví dụ về một số thuật toán đệ qui thông dụng. 


Thuật toán 1: Tính a" bằng giải thuật đệ qui, với mọi số thực a và số tự nhiên n. 
double power( float a, int n )4 
if(n ==0) 
return(1); 
return(a *power(a,n-1)); 
} 
Thuật toán 2: Thuật toán đệ qui tính ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a và b. 


int USCLN( int a, int b)4 


if(a == 0) 
return(b); 
return(USCLN( b % a, a)); 


} 
Thuật toán 3: Thuật toán đệ qui tính n! 


long factorial( int n)4 


)I 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


if(n ==1) 
return(1); 
return(n * factorial(n-1)); 
z 
Thuật toán 4: Thuật toán đệ qui tính số fibonacci thứ n 
int fibonacci( int n) 4 
if (n==0) return(0); 
else if (n ==1) return(1); 
return(fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)); 


} 


3.3. PHƯƠNG PHÁP SINH 


Phương pháp sinh có thể áp dụng để giải các bài toán liệt kê tổ hợp đặt ra nếu như hai điều 
kiện sau được thực hiện: 

¡.. Có thể xác định được một thứ tự trên tập các cấu hình tô hợp cần liệt kê. Từ đó có thể 
xác định được cấu hình tô hợp đầu tiên và cuối cùng trong thứ tự đã được xác định. 

ii. Xây dựng được thuật toán từ cấu hình chưa phải là cuối cùng đang có để đưa ra cầu 
hình kế tiếp sau nó. 

Ta gọi thuật toán trong điều kiện (ïi) là thuật toán sinh kế tiếp. Rõ ràng thuật toán này chỉ 
thực hiện được khi có một cấu hình được xác định theo điều kiện (¡). Giả sử một bài toán đều thoả 
mãn các điều kiện trên, khi đó phương pháp sinh kế tiếp có thể được mô tả bằng thủ tục như sau: 

void Generate(void)4 
<Xây dựng cấu hình ban đầu>; 
stop =false 
while (not stop) 4 
<Ðưa ra cấu hình đang có>; 


Sinh_Kế_ Tiếp; 


} 
Trong đó Sinh Kế Tiếp là thủ tục sinh cấu hình kế tiếp từ cầu hình ban đầu. Nếu cấu hình 
là cấu hình cuối cùng, thủ tục này cần gán giá trị True cho stop, ngược lại thủ tục này sẽ xây dựng 
cầu hình kế tiếp của cấu hình đang có trong thứ tự đã xác định. 


Dưới đây là một số ví dụ điển hình mô tả thuật toán sinh kế tiếp. 


Ẫ? 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


Ví dụ 1. Liệt kê tất cả các dãy nhị phân độ dài n. 


Giải: Viết dãy nhị phân dưới dạng bạbạ..bạ, trong đó b¡ce{0, 1 }. Xem mỗi dãy nhị phân 
b=bib..bạ là biểu diễn nhị phân của một số nguyên p(b). Khi đó thứ tự hiển nhiên nhất có thê xác 
định trên tập các dãy nhị phân là thứ tự từ điển được xác định như sau: 

Ta nói dãy nhị phân b = bịbạ..bạ đi trước dãy nhị phân b° = b¡b°a..b°a theo thứ tự từ điển và 
kí hiệu b<b'nếu p(b) <p('). 


Vĩ dụ với n=4, các xâu nhị phân độ dài 4 được liệt kê theo thứ tự từ điển là: 








b p®) b p®) 
0000 0 1000 8 
0001 l 1001 9 
0010 2 1010 10 
0011 3 1011 II 
0100 4 1100 12 
0101 5 1101 13 
0110 6 1110 14 
0111 „ 1111 l5 




















Như vậy, dãy đầu tiên là 0000 dãy cuối cùng là 1111. Nhận xét rằng, nếu xâu nhị phân chứa 
toàn bít 1 thì quá trình liệt kê kết thúc, trái lại dãy kế tiếp sẽ nhận được bằng cách cộng thêm I 
(theo modul 2 có nhớ) vào dãy hiện tại. Từ đó ta nhận được qui tắc sinh kế tiếp như sau: 


“ Tìm ¡ đầu tiên từ phải xang trái (i=n, n-1...,1) thoả mãn b; =0. 
". Gán lại bị =1 và bị=0 với tất cả j>i. Dãy thu được là dãy cần tìm. 


Vị dụ ta có xâu nhị phân độ dài 10: 1100111011. Ta có 1= 8, ta đặt bạ =1, bo,b¡o =0 ta được 
xâu nhị phân kế tiếp: 1100111100. 


Thuật toán sinh kế tiếp được mô tả trong thủ tục sau: 


void Next_Bit_String( int *B, int n ){ 


i=n; 
while (b,==1) { 
bị = 0 
Ì=i-1; 
Ỷ 
bị = 1; 


53 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


Dưới đây là chương trình liệt kê các xâu nhị phân có độ dài n. 
#include <stdio.h> 
#include <alloc.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <conio.h> 
#define MAX 100 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
int Stop, count; 
void Tnit(nt *B, int n){ 
int i; 
for(i=1; i<=n ;i++) 
B[i]=0; 
count =0; 
} 
void Result(int *B, int n)4 
int i;count++; 
printf(”\n Xau nhi phan thu %d:”,count); 
for(i=1; i<=n;i++) 
printf("%3d", B[ï]); 
# 
void Next_Bits_ String(int *B, int n)4 
int i = n; 
while(i>0 && B[i])4 
B[i]=0; i--; 
} 
if(==0 ) 
Stop=TRUE; 
else 
B[I]=1; 
Ỷ 


void Generate(int *B, int n)4 


34 


Chương 3: Bài toán liệt kê 
int i; 
Stop = FALSE; 
while (!Stop) { 
Result(B,n); 
Next_Bits_String(B,n); 


} 
void main(void)4 
int ¡, *B, n;clrscr(); 
printf(”\n Nhap n=”);scanf(”“%d”,&n); 
B =(nt *) malloc(n*sizeof(int)); 
Tnit(B,n);Generate(B,n);free(B);getch(); 
Ỷ 
Ví dụ 2. Liệt kê tập con m phần tử của tập n phần tử. Cho X = { 1, 2,.., n }. Hãy liệt kê tất 
cả các tập con k phần tử của X (k< n). 
Giải: Mỗi tập con của tập hợp X có thể biểu diễn bằng bộ có thứ tự gồm k thành phần a 
=(a¡a¿..ay) thoả mãn Ï < ai < a¿ <..< ay < n. 
Trên tập các tập con k phần tử của X có thể xác định nhiều thứ tự khác nhau. Thứ tự dễ nhìn 
thấy nhất là thứ tự từ điển được định nghĩa như sau: 
Ta nói tập con a = a¡aa... ax đi trước tập con a” = aiˆa;`...ak` trong thứ tự từ điển và ký hiệu là 
a<a', nếu tìm được chỉ số j ( 1 < j <k) sao cho: 
aI— at, A2— 82”....„ đj.[ — a r1, đi < a”. 
Chẳng hạn X = { 1, 2, 3,4, 5 },k= 3: Các tập con 3 phần tử của X được liệt kê theo thứ tự 
từ điển như sau: 


l z5 3 
l s 4 
l 2 5 
1 3 4 
1 3 P) 
l 4 . 
^ 3 4 
^ 3 » 


55 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


) 4 5 
7 4 hộ 
Như vậy, tập con đầu tiên trong thứ tự từ điển là (1, 2..., k) và tập con cuối cùng là (n-k+, 
n-k†2,.., n). Giả sử a = (ai, aa,.., ay) là tập con hiện tại và chưa phải là cuối cùng, khi đó có thể 
chứng minh được rằng tập con kế tiếp trong thứ tự từ điển có thê được xây dựng bằng cách thực 
hiện các qui tắc biến đổi sau đối với tập con đang có. 
" _ Tìm từ bên phải dãy ai, aa,.., âk phần tử azn—k +1 
" Thay a¡ bởi a¡ †l, 
" Thay a¡ bởla¡ +jJ— 1, với J:=1†l,1+ 2,..., k 
Chăng hạn với n = 6, k =4. Giả sử ta đang có tập con (1, 2, 5, 6), cần xây dựng tập con kế 
tiếp nó trong thứ tự từ điển. Duyệt từ bên phải ta nhận được ¡ =2, thay a; bởi a; + 1 = 2 + I =3. 
Duyệt j từ ¡ + I = 3 cho đến k, ta thay thế a; = a; + 3—2=3+3-2=4,a¿=a2+4-2=3+4—2 
= 5 ta nhận được tập con kế tiếp là ( 1, 3, 4, 5). 


Với qui tắc sinh như trên, chúng ta có thể mô tả bằng thuật toán sau: 
Thuật toán liệt kê tập con kế tiếp m phần tử của tập n phần tử: 


void Next_Combination( int *A, int m){ 


i=m; 

while ( a == m-n+i) 
Ì=i-1; 

ai = ai + 1; 


for ( j = i+1; j <=m; j++) 
äj = ai + ] - Ï; 
} 
Văn bản chương trình liệt kê tập các tập con m phần tử của tập n phần tử được thể hiện như sau: 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
#define MAX 100 
int n, k, count, C[MAX], Stop; 
void Init(void)4 

int i; 

printf( \n Nhap n=”); scanf("%d”, &n); 


56 


printf(\n Nhap k=”); scanf("%d”, &k); 
for(i=1; i<=k; i++) 
CH]=i; 
Ử 
void Result(void)4 
int i;count++; 
printf( \n Tap con thu %d:”, count); 
for(i=1; i<=k; i++) 


printf("%3d", C[I]); 


} 

void Next_Combination(void)4{ 
int i,j; 
i=k; 


while(i>0 8&& C[i]==n-k+i) 
[n7 
if(>0) { 
C[i]= C[i]+1; 
for(j=i+1; j<=k; j++) 
Cl]=CIi]+J-i; 
Ỷ 
else Stop = TRUE; 
} 
void Combination(void)4 
Stop=FALSE; 
while (!Stop){ 
ResultQ; Next_Combination(); 


} 
void main(void)4 


clrscr(); Init();Combination();getch(); 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


57 


Chương 3: Bài toán liệt kê 
Ví dụ 3. Liệt kê các hoán vị của tập n phần tử. Cho X = { 1, 2,..,n }. Hãy liệt kê các hoán vị 
từ n phần tử của X. 
Giải: Mỗi hoán vị từ n phần tử của X có thê biểu diễn bởi bộ có thứ tự n thành phần: 
a = (ai, 8a,.., an) thoả mãn a¡e X, 1 = Ì, 2,.., n, ap# aa, p# q. 


Trên tập các hoán vị từ n phần tử của X có thể xác định nhiều thứ tự khác nhau. Tuy nhiên, 
thứ tự dễ thấy nhất là thứ tự từ điển được định nghĩa như sau: 


Ta nói hoán vị a = aiaa... an đi trước hoán vị a” = ai”aa”...an` trong thứ tự từ điên và ký hiệu 
là a<a”, nêu tìm được chỉ sô k ( I <k<n) sao cho: 
ti 9 = 3 xe_i 3 < ° 
ải =âI ; 2 — â2 „..., âk.I — Ä k-1¿ k 8 k- 


Chăng hạn X = { l1, 2, 3, 4}. Các hoán vị các phần tử của X được liệt kê theo thứ tự từ điển 
như sau: 


l 2 3 4 3 l 2 4 
l 2 4 3 3 l 4 2 
l 3 : 4 3 0 l 4 
l 3 4 2 3 2 4 l 
l 4 : 3 3 4 l P 
l 4 3 2 3 4 2 l 
h l 3 4 4 l ạ 3 
7 l 4 3 4 l 3 : 
? 3 l 4 4 2 l 3 
? 3 4 l 4 2 3 l 
2 4 l 3 4 3 l ? 
; 4 3 l 4 3 2 l 

Như vậy, hoán vị đầu tiên trong thứ tự từ điển là (1, 2,..., n) và hoán vị cuối cùng là (n, n- 


1,..., 1). GIả sử a = ata¿... an là một hoán vị chưa phải là cuôi cùng. Khi đó ta có thê chứng mình 
được răng, hoán vị kê tiêp trong thứ tự từ điên có thê xây dựng băng cách thực hiện các qui tắc 
biên đôi sau đôi với hoán vị hiện tại: 

"Tìm từ phải qua trái hoán vị có chỉ sô J đâu tiên thoả mãn a¡ <a¡:¡(hay ] là chỉ sô lớn 

nhât đề đi <â;;1); 

" Tìm ay là sô nhỏ nhât còn lớn hơn a; trong các sô ở bên phải a;; 

"_ Đôi chỗ ai VỚI 8y 

". Lật ngược đoạn từ a¡.¡ đền an. 


Chăng hạn ta đang có hoán vị (3, 6, 2, 5, 4, 1), cần xây dựng hoán vị kế tiếp theo thứ tự từ 
điển. Ta duyệt từ j = n-I sang bên trái để tìm j đầu tiên thoả mãn a¡ < a¡:¡ ta nhận được j = 3 


58 


Chương 3: Bài toán liệt kê 
( aa=2<au=5). Số nhỏ nhất còn lớn hơn a trong các số bên phải aa là az (as=4). Đổi chỗ aa cho as ta 
thu được (3, 6, 4, 5, 2, I), lật ngược đoạn từ ax đên a¿ ta nhận được (3,6,4,1,2,5). 
Từ đó thuật toán sinh kế tiếp có thể được mô tả bằng thủ tục sau: 
Thuật toán sinh hoán vị kế tiếp: 
void Next_Permutation( int *A, int n)}4 
int j, k, r, s, temp; 
j=n; 
While (a; > a; ;¡ ) 
=1 
k=n; 
while (a¡ > a ) 
k=k- 1; 
temp =a¡; a¡ = ay; a. = temp; 
r=j+1;s=n; 
while (r < 5) { 
temp = a;; a; = a;; a; = temp; 


r=r +1; S=S-]; 


} 
Văn bản chương trình liệt kê các hoán vị của tập hợp gồm n phần tử như sau: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <conio.h> 

#define MAX 20 

#define TRUE 1 

#define FALSE 0 

int P[MAX], n, count, Stop; 

void Tnit(void)4 
int i;count =0; 
printf(”\n Nhap n=”);scanf(“%d”, &n); 
for(i=1; i<=n; i++) 


P[i]=i; 


”° 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


} 
void Result(void)4 
int i;count++; 
printf(”\n Hoan vi %d:”,count); 
for(i=1; i<=n;i++) 
printf("%3d",P[i]); 
} 
void Next_Permutaion(void){ 
int j, k, r, s, temp; 
j=nl; 
while(j>0 && P[j]>P[j+1]) 
1 
if@==0) 
Stop=TRUE; 
else { 
k=n; 
while(P[j]>P[k]) k--; 
temp = PH]; P[J]=P[k]; P[k]=temp; 
r=j+1; s=n; 
while(r<s){ 
temp=Pf[r];P[r |=P[s]; P[s]=temp; 


r+*; s%; 


Ỷ 
void Permutation(void){ 
Stop = FALSE; 
while (!Stop){ 
Result(Q); 


Next_Permutaion(); 


60 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


void main(void)4 
Init();clrscr(); Permutation();getch(); 
} 


Ví dụ 4. Bài toán: Cho n là số nguyên dương. Một cách phân chia số n là biểu diễn n thành 
tổng các số tự nhiên không lớn hơn n. Chẳng hạn 8 = 2 + 3 + 2. 


Giải. Hai cách chia được gọi là đồng nhất nêu chúng có cùng các số hạng và chỉ khác nhau 
về thứ tự sắp XẾp. Bài toán được đặt ra là, cho số tự nhiên n, hãy duyệt mọi cách phân chia sỐ n. 

Chọn cách phân chia số n = bị + bạ +...+bụ với bị > bạ >...> bự, và duyệt theo trình tự từ điển 
TBƯỢợc. Chăng hạn với n = 7, chúng ta có thứ tự từ điển ngược của các cách phân chia như sau: 


7 
1 
bì 2 
3 1 1 
4 3 
4 2 1 
4 1 1 1 
2 3 1 
3 È) 2 
3 2 1 l 
3 1 1 l 1 
2 2 s 1 
2 À 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
1 l 1 1 1 1 1 


Như vậy, cách chia đầu tiên chính là n. Cách chia cuối cùng là dãy n số 1. Bây giờ chúng ta 
chỉ cân xây dựng thuật toán sinh kê tiêp cho môi cách phân chia chưa phải là cuôi cùng. 
Thuật toán sinh cách phân chia kế tiếp: 
void Next_Division(void){ 

int i, j, R, S, D; 

i=k; 

while(i>0 && C[i]==1) 

- 


61 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


if(>0){ 
C[i] = C[i]-1; 
D=k-i+l; 
R=D/CIi; 
S=D%Cl[i]; 
k=i; 
if(R>0){ 
for=i+1; j<=i+R; j++) 
CŨ] = CỊH; 
k = k+R; 
Ỷ 
if(S>0){ 
k=k+1; C[k] = S; 
‡ 
} 
else Stop=TRUE; 


} 
Văn bản chương trình được thể hiện như sau: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <stdlib.h> 

#define MAX 100 

#define TRUE 1 

#define FALSE 0 

int n, C[MAX], k, count, Stop; 

void Tnit(void)4 
printf(”\n Nhap n=”); scanf("%d”, &n); 
k=1;count=0; C[k]=n; 

: 

void Result(void){ 
int i; count++; 


printf(”\n Cach chia %d:”, count); 


62 


for(i=1; i<=k; i++) 
printf(”%3d", C[ï]); 
' 
void Next_Division(void)4 
int i, j, R, S, D; 
Ì=k; 
while(i>0 && C[i]==1) 
[n7 
if(>0)4 
C[i] = C[i]-1; 
D=k-i+l; 
R=D/CIi; 
S=D%Cli]; 
k=i; 
if(R>0)34 
for=i+1; j<=i+R; j++) 
CŨ] = CH; 
k = k+R; 
7 
if(S>0){ 
k=k+1; C[k] = S; 


z 
else Stop=TRUE; 
N 
void Division(void)4{ 
Stop = FALSE; 
while (!Stop){ 
Result(Q); 


Next_Division(); 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


63 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


void main(void)4 
clrscr(); Init(); Division(); getch(); 
} 


3.4. THUẬT TOÁN QUAY LUI (BACK TRACK) 

Phương pháp sinh kế tiếp có thể giải quyết được các bài toán liệt kê khi ta nhận biết được 
cấu hình đầu tiên & cấu hình cuối cùng của bài toán. Tuy nhiên, không phải cấu hình sinh kế tiếp 
nào cũng được sinh một cách đơn giản từ cấu hình hiện tại, ngay kỀ cả việc phát hiện cấu hình ban 
đầu cũng không phải dễ tìm vì nhiều khi chúng ta phải chứng minh sự tồn tại của câu hình. Do 
vậy, thuật toán sinh kế tiếp chỉ giải quyết được những bài toán liệt kê đơn giản. Để giải quyết 
những bài toán tô hợp phức tạp, người ta thường dùng thuật toán quay lui (Back Track) sẽ được 
trình bày dưới đây. 

Nội dung chính của thuật toán này là xây dựng dần các thành phần của cấu hình bằng cách 
thử tất cả các khả năng. Giả sử cần phải tìm một cấu hình của bài toán x = (Xi, Xa..., xạ) mà i-l 
thành phần xạ, xạ..., x¡¡ đã được xác định, bây giờ ta xác định thành phần thứ ¡ của cấu hình bằng 
cách duyệt tất cả các khả năng có thể có và đánh số các khả năng từ I..n;. Với mỗi khả năng j, 
kiểm tra xem j có chấp nhận được hay không. Khi đó có thể xảy ra hai trường hợp: 

" Nếu chấp nhận J thì xác định x; theo ], nếu i=n thì ta được một cấu hình cần tìm, 
ngược lại xác định tiếp thành phần x¡:¡. 

“ Nếu thử tất cả các khả năng mà không có khả năng nào được chấp nhận thì quay lại 
bước trước đó đề xác định lại x,. 

Điểm quan trọng nhất của thuật toán là phải ghi nhớ lại mỗi bước đã đi qua, những khả 
năng nào đã được thử để tránh sự trùng lặp. Đề nhớ lại những bước duyệt trước đó, chương trình 
cần phải được tổ chức theo cơ chế ngăn xếp (Lastin first out). Vì vậy, thuật toán quay lui rất phù 
hợp với những phép gọi đệ qui. Thuật toán quay lui xác định thành phần thứ ¡ có thể được mô tả 
băng thủ tục Try(1) như sau: 

void Try( inti ) { 
int IF 
for (]= 1; j <n; j ++)‹ 
if ( <Chấp nhận j >) { 
<Xác định xi theo j> 
if (I==n) 
<Ghi nhận cấu hình>; 
else  Try(i+1l); 
} 
} 


Có thể mô là quá trình tìm kiếm lời giải theo thuật toán quay lui bằng cây tìm kiếm lời giải sau: 


64 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


Khả năng chọn xị 


Khả năng chọn x; 


với xị đã chọn 


Khả năng chọn xạ với 


Xị, Xa đã chọn 


Hình 3.1. Cây liệt kê lời giải theo thuật toán quay lui. 


Dưới đây là một số ví dụ điển hình sử dụng thuật toán quay lui. 
Ví dụ 1. Liệt kê các xâu nhị phân độ dài n. 


Biểu diễn các xâu nhị phân dưới dạng bị, bạ,..., bạ, trong đó bic{0, I }. Thủ tục đệ qui 
Try() xác định bị với các giá trị đề cử cho bị là 0 và I. Các giá trị này mặc nhiên được chấp nhận 
mà không cần phải thoả mãn điều kiện gì (do đó bài toán không cần đến biến trạng thái). Thủ tục 
Init khởi tạo giá trị n và biến đêm count. Thủ tục kết quả 1n ra dãy nhị phân tìm được. Chẳng hạn 
với n =3, cây tìm kiếm lời giải được thể hiện như hình 3.2. 


Gô 





000 001 010 011 100 101 110 II 


Hình 3.2. Cây tìm kiếm lời giải liệt kê dãy nhị phân độ dài 3 


65 


Chương 3: Bài toán liệt kê 
Văn bản chương trình liệt kê các xâu nhị phân có độ dài n sử dụng thuật toán quay lui được 
thực hiện như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <alloc.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
void Result(int *B, int n){ 
int i; 
printf( Vì "); 
for(i=1;i<=n;i++) 
printf("%3d",BỊ[i]); 
} 
void Tnit(int *B, int n){ 
int i; 


for(i=1;i<=n;i++) 


B[i]=0; 
} 
void Try(int ¡, int *B, int n){ 
int j; 
for(=0; j<=1;j++){ 
BỊI]=]; 
if(==n) { 
Result(B,n); 
† 
else Try(i+1, B, n); 
} 


+ 

void main(void)4 
int *B,n;clrscr(); 
printf(”\n Nhap n=”);scanf(”“%d”,&n); 
B=(int *) malloc(n*sizeof(int)); 


Init(B,n); Try(1,B,n);free(B); 


66 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


getchQ; 
} 


Ví dụ 2. Liệt kê các tập con k phần tử của tập n phần tử. 

Giải. Biểu diễn tập con k phần tử dưới dạng c¡, cạ,.., c„, trong đó 1< c¡<c;..<n. Từ đó suy ra 
các giá trị đề cử cho c¡ là từ c¡¡ + 1 cho đến n - k + ¡. Cần thêm vào cọ = 0. Các giá trị đề cử này 
mặc nhiên được chấp nhận mà không cần phải thêm điều kiện gì. Các thủ tục Init, Result được 
xây dựng như những ví dụ trên. 

Cây tìm kiếm lời giải bài toán liệt kê tập con k phần tử của tập n phần tử với n=5, k=3 được 
thể hiện như trong hình 3.3. 





123 124 124 134 135 14S 234 235 245 345 


Hình 3.3. Cây liệt kê tổ hợp chập 3 từ {1, 2, 3, 4, 5 } 


Chương trình liệt kê các tập con k phần tử trong tập n phần tử được thể hiện như sau: 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define MAX 100 
int B[MAX], n, k; count=0; 
void Init(void)4 
printf(”\n Nhap n=”); scanf("%d”, &n); 
printf(\n Nhap k=”); scanf(”%d”, &k); 
B[0]=0; 
} 
void Result(void)4 
int i;count++; 
printf(ˆ\n Tap thu %d:”,count); 
67 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


for(i=1; i<=k; i++)4 


printf(”%3d", B[I]); 


} 
getchQ; 
‡ 
void Try(int i)4{ 
int j; 
for0=B[i-1]+1;]<=(n-k+i); J++} 
BỊI]=]; 
if(==k) Result(); 
else Try(i+1); 
1 
Ỷ 
void main(void)4 
clrscr();Init();Try(1); 
} 


Ví dụ 3. Liệt kê các hoán vị của tập n phần tử. 


Giải. Biểu diễn hoán vị đưới dạng pị, pa..., pạ, trong đó p; nhận giá trị từ 1 đến n và DZD¡ với 
izj. Các giá trị từ 1 đến n lần lượt được đề cử cho p¡, trong đó giá trị j được chấp nhận nếu nó chưa 
được dùng. Vì vậy, cần phải ghi nhớ với mỗi giá trị j xem nó đã được dùng hay chưa. Điều này 
được thực hiện nhờ một dãy các biến logic bị, trong đó bị = true nếu j chưa được dùng. Các biến 
này phải được khởi đầu giá trị true trong thủ tục Init. Sau khi gán J cho p¡, cần ghi nhận false cho 
b¡ và phải gán true khi thực hiện xong Result hay Try(i+1). Các thủ tục còn lại giống như ví dụ l1, 
2. Hình 3.4 mô tả cây tìm kiếm lời giải bài toán liệt kê hoán vị của l, 2,.., n với n = 3. 





2%. f@ 201 1 01312 - SÐi 


Hình 3.4. Cây tìm kiếm lời giải bài toán liệt kê hoán vị của {1,2,3} 


68 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


Sau đây là chương trình giải quyết bài toán liệt kê các hoán vị của 1, 2,.., n. 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define MAX 100 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
int P[MAX],B[MAX], n, count=0; 
void Tnit(void)4 
int i; 
printf(”\n Nhap n=”); scanf("%d”, &n); 
for(i=1; i<=n; i++) 
B[i]=TRUE; 
} 
void Result(void)4 
int i; count++; 
printf(ˆ\n Hoan vi thu %d:”,count); 
for (i=1; i<=n; i++) 
printf("%3d",P[i]); 
getchQ; 
* 
void Try(int ¡)4 
int ]; 
for(j=1; j<=n;j++){ 
f(BD]) t 
P[I]=); 
B[ï]=FALSE; 
if==n) Result(); 
else Try(i+1); 
B[ï]=TRUE; 


69 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


} 

void main(void)4{ 
InitQ; Try(1); 

ụ 

Ví dụ 4. Bài toán Xếp Hậu. Liệt kê tất cả các cách xếp n quân hậu trên bàn cờ n x n sao cho 
chúng không ăn được nhau. 

Giải. Bàn cờ có n hàng được đánh số từ 0 đến n-1, n cột được đánh số từ 0 đến n-l; Bàn cờ 
có n*2 -1 đường chéo xuôi được đánh số từ 0 đến 2*n -2, 2 *n -I đường chéo ngược được đánh số 
từ 2*n -2. Ví dụ: với bàn cờ 8 x 8, chúng ta có 8 hàng được đánh số từ 0 đến 7, 8 cột được đánh số 
từ 0 đến 7, 15 đường chéo xuôi, 15 đường chéo ngược được đánh số từ 0..15. 

Vì trên mỗi hàng chỉ xếp được đúng một quân hậu, nên chúng ta chỉ cần quan tâm đến quân 
hậu được xếp ở cột nào. Từ đó dẫn đến việc xác định bộ n thành phần XI, X¿,.., Xn, trong đó x¡ = ] 
được hiểu là quân hậu tại dòng ¡ xếp vào cột thứ j. Giá trị của ¡ được nhận từ 0 đến n-l; giá trị của 
j cũng được nhận từ 0 đến n-1, nhưng thoả mãn điều kiện ô (¡,j) chưa bị quân hậu khác chiếu đến 
theo cột, đường chéo xuôi, đường chéo ngược. 

Việc kiểm soát theo hàng ngang là không cần thiết vì trên mỗi hàng chỉ xếp đúng một quân 
hậu. Việc kiểm soát theo cột được ghi nhận nhờ dãy biễn logic a¡ với qui ước a¡=l nếu cột J còn 
trống, cột a¡/=0 nếu cột j không còn trống. Để ghi nhận đường chéo xuôi và đường chéo ngược có 
chiếu tới ô (i.j) hay không, ta sử dụng phương trình ¡ + j = const và ¡ - j = const, đường chéo thứ 
nhất được ghi nhận bởi dãy biến bị, đường chéo thứ 2 được ghi nhận bởi dãy biến c¡ với qui ước 
nếu đường chéo nào còn trồng thì giá trị tương ứng của nó là l ngược lại là 0. Như vậy, cột J được 
chấp nhận khi cả 3 biến a¡, b;.j, c¡.; đều có giá trị I. Các biến này phải được khởi đầu giá trị l trước 
đó, gán lại giá trị 0 khi xếp xong quân hậu thứ ¡ và trả lại giá trị 1 khi đưa ra kết quả. 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <conio.h> 

#include <dos.h> 

#defineN 8 

#defne D (2*N-1) 
#define SG (N-1) 
#define TRUE 1 

#define FALSE 0 

void hoanghau(int); 

void inloigiai(int  loigiai[]);FILE *fp; 
int A[N], B[D], C[D], loigiai[N]; 


70 


int soloigiai =0; 
void hoanghau(int i){ 
int j; 
for 0=0; j<N;j++){ 
if (ALj] && B[i-j+SG] && C[i+j] ) { 
loigiai[i]=j; 
A[j]=FALSE; 
B[i-j+SG]=FALSE; 
C[i+jI=FALSE; 
if (i==N-1)4 
soloigiai++; 


inloigiai(loigiai); 


delay(500); 
Ị 
else 

hoanghau(i+1); 
A[j]=TRUE; 


B[i-j+SG]=TRUE; 
C[i+j]=TRUE; 


} 
void inloigiai(int *loigiai)4 
int j; 
printf("\n Lời giải %3d:",soloigiai); 
fprintf(fp,"\n Lời giải %3d:",soloigiai); 
for (j=0;j]<ÑN;j++})4 
printf("%3d”,loigiai[j]); 
fprintf(fp,"%3d”,loigiai[j]); 

Ề 

' 


void main(void)4 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


7] 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


int i;clrscr();fp=fopen( loigiai.txt","w"); 


for (i=0;i<Ñ;i++) 








A[i]=TRUE; 
for(i=0;i<D; i++){ 
B[i]=TRUE; 
C[i]=TRUE; 
} 
hoanghau(0);fclose(fp); 
Ệ 
Dưới đây là số cách xếp hậu ứng với n. 
n 4 7 8 9 10 II 12 13 14 
Hỗ Ờ) 40 92 352 724 2680 14200 W37112 365596 



































Nghiệm đầu tiên mà chương trình tìm được ứng với n =8 là x =(1, 5, 8, 6, 3, 7, 2, 4) nó 


tương đương với cách xếp trên hình 5. 


NHỮNG NỘI DUNG CẢN GHI NHỚ 


v“. Thế nào là bài toán liệt kê? 
*“. Những điều kiện bắt buộc của một thuật toán liệt kê. 
v_ Hiểu và nắm vững lớp các bài toán có thê giải được bằng phương pháp sinh. 
*⁄“. Hiểu và năm vững những yếu tố cần thiết đề thực hiện giải thuật quay lui. 
BÀI TẬP CHƯƠNG 3 
Bài I. Liệt kê tất cả các tập con của tập l, 2....n. 
Bài 2. Liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài n có tổng các bít 1 đúng bằng k<n. 
Bài 3. Liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài 5 không chứa hai số 0 liên tiếp. 
Bài 4. Liệt kê tất cả các phần tử của tập: 
)Đ= tĩ S ~.-..›:.): bã =b, x,€ {0.1}. 7 = ]1,2,---,m 
/=l 
Trong đó z;,az..,đ„ b là các số nguyên dương. 
Bài 5. Liệt kê tất cả các phần tử của tập: 


đạo 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


D=fx=(xu,x,.,x, la, x, =b, x,€Z,,j=l/2,-,n 


/=l 
Trong đó 2¡,ax..,a„ Ð là các sô nguyên dương. 


Bài 6. Hình vuông thần bí ma phương bậc ø là ma trận vuông cấp ø với các phần tử là các số 
tự nhiên từ 7 đến øˆ thỏa mãn các tính chất: Tổng các phần tử trên mỗi dòng, mỗi cột và mỗi 
một trong hai đường chéo có cùng một giá trị. Hãy liệt kê tất cả các ma phương bậc 3, 4 
không sai khác nhau bởi các phép biến hình đơn giản (quay, đối xứng). 


Ví dụ dưới đây là một ma phương bậc 3 thỏa mãn tính chất tông hàng, cột, đường chéo đều 
là 15. 


8 
3 
4 


\© tœ mm 


6 
{ 
2 


Bài 7. Tam giác thần bí. Cho một lưới ô vuông gồm n x n ô và số nguyên dương k. Tìm cách 
điền các số tự nhiên từ 1 đến 3n-3 vào các ô ở cột đầu tiên, đòng cuối cùng và đường chéo 
chính sao cho tổng các số điền trong cột đầu tiên, dòng cuối cùng và đường chéo chính của 
lưới đều bằng k. Ví dụn = 5,k=35 ta có cách điển sau: 

















II 

10 | 

9 2 

1 7 

4 5 6 S 12 























Phát triển thuật toán dựa trên thuật toán quay lui để chỉ ra với giá trị của n, k cho trước bài 
toán có lời giải hay không. Nếu có câu trả lời chỉ cần đưa ra một lời giải. 

Bài 8. Tìm tập con dài nhất có thứ tự tăng dần, giảm dần. Cho dãy số a¡, a›,..., an. Hãy tìm 
dãy con dài nhất được sắp xếp theo thứ tự tăng hoặc giảm dần. Dữ liệu vào cho bởi file 
tapcon.in, dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên n (n<100), dòng kế tiếp ghi lại n số, mỗi số được 
phân biệt với nhau bởi một hoặc vài ký tự rỗng. Kết quả ghi lại trong file tapcon.out. Ví dụ 
sau sẽ minh họa cho file tapcon.1n và tapcon.out. 


tapcon.In †apcon.out 
5 5 
713559612 Il35912 


73 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


Bài 9. Duyệt các tập con thoả mãn điều kiện. Cho dãy số ai, a;,..., an và số M. Hãy tìm tất cả 
các dãy con dãy con trong dãy số ai, a›,..., an sao cho tổng các phần tử trong dãy con đúng 
bằng M. Dữ liệu vào cho bởi file tapcon.in, dòng đầu tiên ghi lại hai số tự nhiên N và số M 
(N<100), dòng kế tiếp ghi lại N số mỗi số được phân biệt với nhau bởi một và dấu trống. 
Kết quả ghi lại trong file tapcon.out. Ví dụ sau sẽ minh họa cho file tapcon.in và tapcon.out 


tapcon.In 

Ỷ 50 

BỦ 10 15 20 có 30 35 
tapcon.out 

20 30 

15 s3 

10 15 xã 

5 20 5 

5 15 30 

5 10 35 

5 10 15 20 


Bài 10. Cho lưới hình chữ nhật gồm (nxm) hình vuông đơn vị. Hãy liệt kê tất cả các đường đi từ 
điểm có tọa độ (0, 0) đến điểm có tọa độ (nxm). Biết rằng, điểm (0, 0) được coi là đỉnh dưới 
của hình vuông dưới nhất góc bên trái, mỗi bước đi chỉ được phép thực hiện hoặc lên trên 
hoặc xuống dưới theo cạnh của hình vuông đơn vị. Dữ liệu vào cho bởi file bai10.1np, kết 
quả ghi lại trong file bai10.out. Ví dụ sau sẽ minh họa cho file bai§.in và ba18.out. 


Bail0.in 

2 2 

bai10.out 

0 0 1 1 
0 l 0 l 
0 l 1 0 
l 0 0 1 
l 0 l 0 
1 l 0 0 


Bài 11. Tìm bộ giá trị rời rạc để hàm mục tiêu sin(x1+x2 +...+ xk) đạt giá trị lớn nhất. Dữ liệu vào 
cho bởi file bai11.inp, kết quả ghi lại trong file bail 1.out. 


74 


Chương 3: Bài toán liệt kê 


Bài 12. Duyệt mọi phép toán trong tính toán giá trị biểu thức. Viết chương trình nhập từ bàn phím 
hai số nguyên M, N. Hãy tìm cách thay các dấu ? trong biểu thức sau bởi các phép toán +, -, 
*,%, / (chia nguyên) sao cho giá trị của biểu thức nhận được bằng đúng N: 


( ((M?M) ?M)?M)?M)?M)?M 
Nếu không được hãy đưa ra thông báo là không thể được. 


K 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


CHƯƠNG IV: BÀI TOÁN TÓI ƯU 


Nội dung chính của chương này là giới thiệu các phương pháp giải quyết bài toán tối ưu 
đồng thời giải quyết một số bài toán có vai trò quan trọng của lý thuyết tô hợp. Những nội dung 
được đề cập bao gồm: 


Giới thiệu bài toán và phát biểu bài toán tối ưu cho các mô hình thực tế. 
v“. Phân tích phương pháp liệt kê giải quyết bài toán tối ưu. 

*“. Phương pháp nhánh cận giải quyết bài toán tối ưu. 

*“. Phương pháp rút gọn giải quyết bài toán tối ưu. 


Bạn đọc có thê tìm thấy phương pháp giải chỉ tiết cho nhiều bài toán tối ưu quan trọng trong 
các tài liệu [1], [2]. 


4.1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN 


Trong nhiều bài toán thực tế, các cầu hình tô hợp còn được gán một giá trị bằng số đánh giá 
giá trị sử dụng của cấu hình đối với một mục đích sử dụng cụ thể náo đó. Khi đó xuất hiện bài 
toán: Hãy lựa chọn trong số tất cả các cấu hình tổ hợp chấp nhận được cấu hình có giá trị sử dụng 
tốt nhất. Các bài toán như vậy được gọi là bài toán tối ưu tô hợp. Chúng ta có thể phát biểu bài 
toán tôi ưu tổ hợp dưới dạng tổng quát như sau: 


Tìm cực tiểu (hay cực đại) của phiêm hàm ƒfx) = min(max) với điều kiện xe D, trong đó D 
là tập hữu hạn các phần tử. 


Hàm ƒfx) được gọi là hàm mục tiêu của bài toán, mỗi phần tử xe Ð được gọi là một phương 
án còn tập DÐ gọi là tập các phương án của bài toán. Thông thường tập D được mô tả như là tập 
các cầu hình tô hợp thoả mãn một số tính chất nào đó cho trước nào đó. 


Phương án x* e D đem lại giá trị nhỏ nhất (lớn nhất) cho hàm mục tiêu được gọi là phương 
án tôi ưu, khi đó giá trị ƒ* = ƒ{x*) được gọi là giá trị tối ưu của bài toán. 

Dưới đây chúng ta sẽ giới thiệu một số bài toán tối ưu tổ hợp kinh điển. Các bài toán này là 
những mô hình có nhiều ứng dụng thực tế và giữ vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và phát 
triển lý thuyết tối ưu hoá tổ hợp. 


Bài toán Người du lịch: Một người du lịch muốn đi thăm quan n thành phố T¡, 7›,...., T¡. 
Xuất phát từ một thành phố nào đó, người du lịch muốn đi qua tất cả các thành phố còn lại, mỗi 
thành phố đi qua đúng một lần, rồi quay trở lại thành phố xuất phát. Biết e; là chỉ phí đi từ thành 
phố 7; đến thành phố 7; (,j = 7, 2,.., z;), hãy tìm hành trình với tổng chỉ phí là nhỏ nhất (một hành 
trình là một cách đi thoả mãn điều kiện). 


76 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


Rõ ràng ta có thể thiết lập được một tương ứng l-I giữa hành trình 
Tđyay —Ỳ Tuy —Ỳ --Tyy —ề T„ạy) với một hoán vị Z = (241), 242)... Z(n)) của n số tự nhiên 7,2,..., ø. 


zq) z(m) z 


Đặt: 
/#Œ) = Cz@) xr C\2)zx@3) NT HP Cty 1z() s C2 z( › 


kí hiệu /7 là tập tất cả các hoán vị z =(x(1), m(2)...., r(n)) của n số tự nhiên 7, 2,.., ø. Khi đó bài 
toán người du lịch có thể phát biểu dưới dạng bài toán tối ưu tổ hợp sau: 


min (ƒỨu: z chl) 


Có thê thấy rằng tổng số hành trình của người du lịch là n!, trong đó chỉ có (n-1)! hành trình 
thực sự khác nhau (bởi vì có thể xuất phát từ một thành phố bất kỳ nên có thê cô định một thành 
phố nào đó làm điểm xuất phát). 


Bài toán cái túi: Một nhà thám hiểm cần đem theo một cái túi có trọng lượng không quá ?. 
Có n đồ vật có thể đem theo. Đồ vật thứ 7 có trọng lượng a; và giá trị sử dụng c; (7 =1, 2,.., ø). Hỏi 
nhà thám hiểm cần đem theo những đồ vật nào đề cho tổng giá trị sử dụng là lớn nhất ? 


Một phương án của nhà thám hiểm có thể biểu diễn như một vector nhị phân độ dài ø: x = 
(x,x;,.., x„ ), trong đó x; = 7 có nghĩa là đồ vật thứ ¡ được đem theo, x; = 0 có nghĩa trái lại. Với 
phương án đem theo x, giá trị sử dụng các đồ vật đem theo là: 


n 


ƒ@œ)= TA , tổng trọng lượng đồ vật đem theo là ø(x) = >. đ,x,, như vậy bài toán 


j=| 17? 


cái túi được phát biểu dưới dạng bài toán tối ưu tổ hợp sau: 


Trong số các vetor nhị phân độ dài n thoả mãn điều kiện ø(x) <b, hãy tìm vector x* để hàm 
mục tiêu ƒ#{x) đạt giá trị nhỏ nhất. Nói cách khác: 


mỉn {ƒ): g@&) SP } 

Bài toán cho thuê máy: Một ông chủ có một cái máy để cho thuê. Đầu tháng ông ta nhận 
được yêu cầu thuê máy của khách hàng. Mỗi khách hàng ¿¡ sẽ cho biết tập N; các ngày trong 
tháng cần sử dụng máy (¡ = 7, 2,.., mø). Ông chủ chỉ có quyền hoặc từ chối yêu cầu của khách 
hàng ¡, hoặc nếu nhận thì phải bố trí mãy phục vụ khách hàng ¡ đúng những ngày mà khách hàng 
này yêu cầu. Hỏi rằng ông chủ phải tiếp nhận các yêu cầu của khách thế nào đề cho tổng số ngày 
sử dụng máy là lớn nhất. 

Ký hiệu, 7 = / 1, 2,.., m ¿ là tập chỉ số khách hàng, Š là tập hợp các tập con của 7. Khi đó, 


tập hợp tất cả các phương án cho thuê máy là: 


D={CS:N,ON, =ý,Vk# peJ }. Với mỗi phương án J eD /(j)=> |N, | 
jeJ 
sẽ là tổng số ngày sử dụng máy theo phương án đó. Bài toán đặt ra có thê phát biểu dưới dạng bài 
toán tôi ưu tổ hợp sau: 


max{ƒ(j): j e D)}. 


Tỉ 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


Bài toán phân công: Có ø công việc và ø thợ. Biết ey là chi phí cần trả để thợ 7 hoàn thành 
công việc thứ j (, j = 1, 2,..., ø ). Cần phải thuê thợ sao cho các công việc đều hoàn thành và mỗi 
thợ chỉ thực hiện một công việc, mỗi công việc chỉ do một thợ thực hiện. Hãy tìm cách thuê ø 
nhân công sao cho tổng chỉ phí thuê thợ là nhỏ nhất. 


Rõ ràng, mỗi phương án bồ trí thợ thực hiện các công việc tương ứng với một hoán vị Z = 
(z1, (2)... Zn)) của n số tự nhiên ƒ£ 1, 2,., n }. Chi phí theo phương án trên là 
ƒŒ)= Caya SP C2; để 205C 


Z(n),n * 




















Công việc Thợ thực hiện 
l (1) 
2 (2) 
n 7r(n) 











Bài toán đặt ra được dẫn về bài toán tối ưu tổ hợp: min{ƒ(z):z el1 }. 


Bài toán lập lịch: Mỗi một chỉ tiết trong số n chỉ tiết D„, D;..., D„ cần phải lần lượt được 
gia công trên m máy M,, Mí¿„.., M„. Thời gian gia công chi tiết D, trên mãy 1M, là í;. Hãy tìm lịch 
(trình tự gia công ) các chỉ tiết trên các mãy sao cho việc hoàn thành gia công tất cả các chỉ tiết là 
sớm nhất có thể được. Biết rằng, các chỉ tiết được gia công một cách liên tục, nghĩa là quá trình 
gia công của mỗi một chi tiết phải được tiên hành một cách liên tục hết máy này sang máy khác 
không cho phép có khoảng thời gian dừng khi chuyển từ máy này sang máy khác. 


Rõ ràng, mỗi một lịch gia công các chỉ tiết trên các máy sẽ tương ứng với một hoán vị Z = 
(41), 7{2).... Z{n) ) của n số tự nhiên 7, 2,.., ø. Thời gian hoàn thành theo các lịch trên được xác 
định bởi hàm số: 


n—] 
m 


#()= 3€ xá ® „(3 › trong đó cụ = Š; — S, 35, là thời điểm bắt đầu thực hiện 
j=l 


việc gia công chỉ tiết j (¡, j = 1, 2,..., n). Ý nghĩa của hệ số cy có thể được giải thích như sau: nó là 
tổng thời gian gián đoạn (được tính từ khi bắt đầu gia công chỉ tiết ¡) gây ra bởi chỉ tiết / khi nó 
được gia công sau chỉ tiết ¡ trong lịch gia công. Vì vậy, C¡; CÓ thể tính theo công thức: 


— 


k— 
Ụ 
/ 


1<k<m =1 


D, | ¡, j = 1,2,..., n. Vì vậy bài toán đặt ra dẫn về bài toán tối ưu tổ 
1 


k 
đy = max | Ƒ 
hợp sau: 


min { Ẩm): re|[}. 


Trong thực tế, lịch gia công còn phải thoả mãn thêm nhiều điều kiện khác nữa. Vì những 
ứng dụng quan trọng của những bài toán loại này mà trong tối ưu hoá tổ hợp đã hình thành một 
lĩnh vực lý thuyết riêng về các bài toán lập lịch gọi là lý thuyết lập lịch hay qui hoạch lịch. 


78 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


4.2.DUYỆT TOÀN BỘ 


Một trong những phương pháp hiên nhiên nhất đề giải bài toán tối ưu tổ hợp đặt ra là: Trên 
cơ sở các thuật toán lệt kê tổ hợp ta tiễn hành duyệt từng phương án của bài toán, đối với mỗi 
phương án, ta đều tính giá trị hàm mục tiêu cho phương án đó, sau đó so sánh giá trị của hàm mục 
tiêu tại tất cả các phương án đã được liệt kê để tìm ra phương án tối ưu. Phương pháp xây dựng 
theo nguyên tắc như vậy được gọi là phương pháp duyệt toàn bộ. 


Hạn chế của phương pháp duyệt toàn bộ là sự bùng nỗ của các cấu hình tô hợp. Chăng hạn 
đề duyệt được 15! = 1 307 674 368 000 cấu hình, trên máy có tốc độ 1 tỷ phép tính giây, nếu mỗi 
hoán vị cần liệt kê mất khoảng 100 phép tính, thì ta cần khoảng thời gian là 130767 giây ( lớn hơn 
36 tiếng đồng hồ). Vì vậy, cần phải có biện pháp hạn chế việc kiểm tra hoặc tìm kiếm trên các cầu 
hình tổ hợp thì mới có hy vọng giải được các bài toán tối ưu tô hợp thực tế. Tất nhiên, để đưa ra 
được một thuật toán cần phải nghiên cứu kỹ tính chất của mỗi bài toán tổ hợp cụ thể. Chính nhờ 
những nghiên cứu đó, trong một số trường hợp cụ thể ta có thể xây dựng được thuật toán hiệu quả 
để giải quyết bài toán đặt ra. Nhưng chúng ta cũng cần phải chú ý rằng, trong nhiều trường hợp ( 
bài toán người du lịch, bài toán cái túi, bài toán cho thuê máy) chúng ta vẫn chưa tìm ra được một 
phương pháp hữu hiệu nào ngoài phương pháp duyệt toàn bộ đã được đề cập ở trên. 

Đề hạn chế việc duyệt, trong quá trình liệt kê cần tận dụng triệt để những thông tín đã tìm 
để loại bỏ những phương án chắc chắn không phải là tối ưu. Dưới đây là một bài toán tối ưu tổ 
hợp rất thường hay gặp trong kỹ thuật. 


Ví dụ. Duyệt mọi bộ giá trị trong tập các giá trỊ rời rạc. 
Bài toán. Tìm: 
maxX{ƒf(,,X;,...,X„) :x,c€D,;i= 1/2,...n} hoặc: 
min{ƒ(x,,x;,...,x„): x, e D,;i = 1,2,...,n}. 

Trong đó, D, là một tập hữu hạn các giá trị rời rạc thỏa mãn một điều kiện ràng buộc nảo đó. 

Giải. 

Giả sử số các phần tử của tập giá trị rời rạc D, là r; (=1, 2,..., n). Gọi R = rị + ra +... + rạ là 
số các phần tử thuộc tất cả các tập D; (¡=1, 2,..., n). Khi đó, ta có tất cả C(®, n) bộ có thứ tự các 
giá trị gồm ø phần tử trong ®# phần tử, đây chính là số các phương án ta cần duyệt. Trong số 
C(R,n) các bộ ø phần tử, ta cần lọc ra các bộ thoả mãn điều kiện x;eD; (=1, 2,..., n) đề tính giá trị 


của hàm mục tiêu ƒf#¿, xz..., x„). Như vậy, bài toán được đưa về bài toán duyệt các bộ gồm ø phần 
tử (x„ xz,..., x„) từ tập hợp gồm ® = r¡ + r¿ +.. + r„ phần tử thoả mãn điều kiện x;eD, 


Ví dụ: Vớitập TÔ (1,2,3), 
D; = 3, 4), 
Dạ=@, 6,7). 


Khi đó chúng ta cân duyệt bộ các giá trị rời rạc sau: 


79 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


1 3 P 2 4 5 
1 3 6 ⁄) 4 6 
1 ? 7 5 4 7 
1 4 ^ 3 3 3 
1 4 6 3 3 6 
1 4 7 5 3 7 
25 3 . 3 4 . 
2 3 6 3 4 6 
2 3 7 3 4 7 


Với cách phân tích như trên, ta có thể sử dụng thuật toán quay lui để đuyệt kết hợp với việc 
kiêm tra thành phân x;cD;. Dưới đây là toàn văn chương trình duyệt các bộ giá trị trong tập các 
giá trỊ rời rạc. 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <alloc.h> 
#include <conio.h> 
#define MAX 2000000 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
int n, k, H[100]; float *B;int *C, count =0, m; 
FILE *fp; 
void Init(void)4 
int i,j;float x;C[0]=0;H[0]=0; 
fp=fopen("roirac.in","r"); 
fscanf(fp,"%d”,&n); 
printf( Vì So tap con roi rac n=%d”,n); 
for(i=1; i<=n; i++}4 
fscanf(fp,"%d”,&H[[]); 
printf(”\n Hang %d co so phan tu la %d”,i, H[ï]); 
} 
H[0]=0; 
for (i=1; i<=n; i++}4 
printf(”\"); 
for(j=1; j<=H[ï]; j++){ 


S0 


fscanf(fp,"%f”,&); 
B[++k]=x; 


Ỷ 
printf(\n B=”); 
for(i=1; i<=k; i++){ 
printf("%o8.2f", B[I]); 
ụ 
fclose(fp); 
} 
intIn_ Set(nt ¡)4{ 
int canduoi=0, cantren=0,j; 
for(j=1; j<=i; j++) 
cantren = cantren + H[]]; 
canduoi=cantren-H[j-1]; 
if (C[i]> canduoi && C[ï]<=cantren) 
return(TRUE); 
return(FALSE); 
} 
void Result(void)4 
int i; 
count++; printf(\n Tap con thu count=%d:”,count); 
for(i=1; i<=n ; i++}4 


printf("%8.2f", B[C[i]]); 


Ẵ 
} 
void Try(int i)4 
int j; 
for(j = C[i-1]+1; j<=(k-n+i); j++)4{ 


CH]=j; 
ifn_ Set())4 
if (==n ) Result(); 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


6l 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


else Try(i+1); 


Ử 

void main(void)4 
clrscr(); 
B = (float *) malloc(MAX *sizeof(float)); 
C = (int *) malloc(MAX *sizeof(int)); 
InitQ;Try(1);free(B); free(C);getch(); 

} 


4.3. THUẬT TOÁN NHÁNH CẬN 


Giả sử chúng ta cần giải quyết bài toán tối ưu tổ hợp với mô hình tông quát như sau: 

min{ ƒ(Œ%):xe Tỉ, Trong đó 7 là tập hữu hạn phân tử. Ta giả thiết 2 được mô tả như sau: 

D=£x =(xy, x;,..., x;) 6€ Aix 4; x..x A„ ; x thoả mãn tính chất P }, với 4;x 4; x...x A„ là 
các tập hữu hạn, ? là tính chất cho trên tích đề xác 4;x 4; x...x Á„ 

Như vậy, các bài toán chúng ta vừa trình bày ở trên đều có thê được mô tả dưới dạng trên. 


Với giả thiết về tập D như trên, chúng ta có thể sử dụng thuật toán quay lui để liệt kê các 
phương án của bài toán. Trong quá trình liệt kê theo thuật toán quay lui, ta sẽ xây dựng dần các 
thành phần của phương án. Ta gọi, một bộ phận gồm # thành phần (2¿, az,..., z¿) xuất hiện trong 
quá trình thực hiện thuật toán sẽ được gọi là phương án bộ phận cấp #. 


Thuật toán nhánh cận có thể được áp dụng giải bài toán đặt ra nếu như có thể tìm được một 
hàm g xác định trên tập tất cả các phương án bộ phận của bài toán thoả mãn bất đẳng thức sau: 


2407171711008 1< min{ƒ(x) : € Ï),X; = đ,,Ï = 12: #] (*) 
với mọi lời giải bộ phận (¡, az,.., 4¿), và với mọi & = !, 2,... 


Bắt đăng thức (*) có nghĩa là giá trị của hàm tại phương án bộ phận (2„ az.., z¿) không 
vượt quá giá trị nhỏ nhất của hàm mục tiêu bài toán trên tập con các phương án. 


Dựa;, a».., q/J) x cD:xị =a, Ï = ], 2,.., kỷ, 


nói cách khác, ø(z¿, az.., đ¿) là cận dưới của tập (¡, az,.., a¿). Do có thể đồng nhất tập D(4,, 
đ;,..., đ/) với phương án bộ phận (2;, az,.., 2;), nên ta cũng gọi giá trỊ ø(4¡, azx.., a„) là cận dưới của 
phương án bộ phận (2¡, đz,.., đ/). 

Giả sử ta đã có được hàm ø. Ta xét cách sử dụng hàm này để hạn chế khối lượng duyệt 
trong quá trình duyệt tất cả các phương án theo thuật toán quay lui. Trong quá trình liệt kê các 


82 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


phương án có thê đã thu được một số phương án của bài toán. Gọi x là giá trị hàm mục tiêu nhỏ 
nhất trong số các phương án đã duyệt, ký hiệu ƒ =7 (x). Ta gọi x là phương án tốt nhất hiện có, 


còn 7 là kỷ lục. Giả sử ta có được ƒ , khi đó nếu: 
gí¡, đ;,.., đy) > ƒ thì từ bất đẳng thức (*) ta suy ra: 


j= g(ai, đa... ad) Xmin ƒ ƒx): x e D, xị = ay =1, 2,..., k }, vì thê tập con các phương án 
của bài toán 2(z¿, a¿,...., a¿) chắc chắn không chứa phương án tối ưu. Trong trường hợp này ta 
không cần phải phát triển phương án bộ phận (2¡, đz..., ø¿), nói cách khác là ta có thể loại bỏ các 
phương án trong tập (2¡, az,.., a„) khỏi quá trình tìm kiếm. 


Thuật toán quay lui liệt kê các phương án cần sửa đôi lại như sau: 
void Try(int k){ 
/*Phát triển phương án bộ phận (a¡, a›,..., ax- 
theo thuật toán quay lui có kiểm tra cận dưới 
Trước khi tiếp tục phát triển phương án*/ 
for ( a. e A( ) { 
if ( chấp nhận ay ){ 

Xk = đụ; 

if (k== n) 
< cập nhật kỷ lục>; 

else if (g(at, aa,..., ax) < 7) 
Try (k+1); 


} 
Khi đó, thuật toán nhánh cận được thực hiện nhờ thủ tục sau: 

void Nhanh_ Can(void) { 
7 = +; 

/* Nếu biết một phương án x nào đó thì có thể đặt ƒ = ƒ(x). */ 
TQ); 
f(ƒ_ <+œ) 

< ƒ là giá trị tối ưu, xià phương án tối ưu >; 


63 


Chương 4: Bài toán tối ưu 
else 
< bài toán không có phương án>; 
} 
Chú ý rằng nếu trong thủ tục 7y ta thay thê câu lệnh: 
if k== n) 
< cập nhật kỷ lục >; 
else if (g(ai, a›,.., av) < ƒ ) 
Try(k+1); 
bởi 
if k== n) 
< cập nhật kỷ lục >; 
else Try(k+1); 


thì thủ tục 7y sẽ liệt kê toàn bộ các phương án của bài toán, và ta lại thu được thuật toán duyệt 
toàn bộ. Việc xây dựng hàm øg phụ thuộc vào từng bài toán tối ưu tổ hợp cụ thể. Nhưng chúng ta 
có găng xây dựng sao cho đạt được những điều kiện dưới đây: 


“ Việc tính giá trị của ø phải đơn giản hơn việc giải bài toán tổ hợp trong về phải của (*). 
" Giá trị của ø(2¡, đ›.., a¿) phải sát với giá trị về phải của (*). 
Rất tiếc, hai yêu cầu này trong thực tế thường đối lập nhau. 


Ví dụ 1. Bài toán cái túi. Chúng ta sẽ xét bài toán cái túi tổng quát hơn mô hình đã được 
trình bày trong mục 4.1. Thay vì có n đồ vật, ở đây ta giả thiết rằng có n loại đồ vật và số lượng 
đồ vật mỗi loại là không hạn chế. Khi đó, ta có mô hình bài toán cái túi biến nguyên sau đây: Có ø 
loại đồ vật, đồ vật thứ 7 có trọng lượng z; và giá trị sử dụng œ; (j =1, 2,.., n). Cần chất các đồ vật 
này vào một cái túi có trọng lượng là 5 sao cho tổng giá trị sử dụng của các đồ vật đựng trong túi 
là lớn nhât. 


Mô hình toán học của bài toán có dạng sau tìm: 
“Á mai 70) Ki 1, 503 S0äec 7= Lao h (0). 
r= /=l 


trong đó Z” là tập các số nguyên không âm. 


Ký hiệu Ð là tập các phương án của bài toán (1): 


D~|x=i,s,esx S3. <b,x, £Z,J=12cun| 


/=l 


S4 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


Không giảm tính tổng quát ta giả thiết rằng, các đồ vật được đánh số sao cho bất đăng thức 
sau được thoả mãn 





“=3 up (2) 


Đê xây dựng hàm tính cận dưới, cùng với bài toán cái túi (7) ta xét bài toán cái túi biên liên 
tục sau: 


Tìm: ø =max À3 tp} nà, b(x, G0 J=]2/-JM l (3) 
= /=I 
Mệnh đề. Phương án tối ưu của bài toán (3) là vector x= (xị t1 na với các thành 
phần được xác định bởi công thức: 


So "¬ N TƯ VU LÂY ` * ẤP, 
Nhì — =#%; =-''=x, =0 và giá trị tôi ưu là øg = 3 
1 1 





Chứng mỉnh. Thực vậy, xét x = (x;¿, x¿,.., x„) là một phương án tuỳ ý của bài toán (3). Khi 
đó từ bất đẳng thức (3) và do x; >0, ta Suy ra: 


C,x,>(¡/8)8,X., 7 S229. 
SUY Ta: 
H H C G H1 ló 
Ị -Á 1G “KIỂU — A À „ . 
 . < 5 (C)a,x, =\ lề 2> <——b=g . Mệnh đề được chứng minh. 
/=l =Ñ.. đi 7= đi 


Bây giờ ta giả sử có phương án bộ phận cấp &: („, w,.., „). Khi đó giá trị sử dụng của các 
đồ vật đang có trong túi là: 


Ổy, =cmị +c¿wu; +---+c¿w, , và trọng lượng còn lại của túi là: 
Öy, =b—cu, +c„yu, 3: - lễ LG 
ta CÓ: 


max{ƒ(x): xe ĐÁP uy =1/2,---n/ 


H H 
= max4Ø, + ` ¬Â): à. S0, 6<Z,,j=k+l,k+2,:-:,n 


Jj=k+l j=k+l 


H H 
S, cma| `. SÃ nã, <Shy# 2Ú, j “kt#vAcon| 
j=k+l j=k+l 
8x. 
=ôÔ,+ k+l k 
đị.¡ 


65 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


è Ắ LủP 
(Theo mệnh đê giá trị sô hạng thứ hai là “HUY ) 


đụ. 
Vậy ta có thể tính cận trên cho phương án bộ phận (¿, ⁄z..., „) theo công thức: 


„0 
k+l k 

8(M1,;,'**,¿) = Öy + = 
địa 


Chú ý: Khi tiếp tục xây dựng thành phần thứ &+7 của lời giải, các giá trị đề cử cho x;. sẽ là 
0, 1,..., [b,/⁄ax-¡ŸJ. Do có kết quả của mệnh đề, khi chọn giá trị cho x;+; ta sẽ duyệt các giá trị đề cử 
theo thứ tự giảm dân. 

Vị dụ. Giải bài toán cái túi sau theo thuật toán nhánh cận trình bày trên. 


ƒ(z) =10x, +5x; +3x; +6x,„ —> max 
5x; +3x;+2x; +4x,<6§ 
x;€Z,.J= 123.4. 

Giải. Quá trình giải bài toán được mô tả trong cây tìm kiếm trong hình 4.1. Thông tin về 
một phương án bộ phận trên cây được ghi trong các ô trên hình vẽ tương ứng theo thứ tự sau: đầu 
tiên là các thành phấn của phương án, tiếp đến ô là giá trị của các đồ vật chất trong túi, w là trọng 
lượng còn lại của túi và ø là cận trên. 


Kết thúc thuật toán, ta thu được phương án tối ưu là x* =(I1, 1, 0, 1), giá trị tối ưu f*= 15. 


SỐ 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


(0) ©=0; 
w=S; g=40/3 


(1,1)Ẳ@15; (1, 0) @&10; 
w=0; g=l5 w=3; g=l4.5 






Loại vì cận trên <kỷ lục 


(1,1,0) @&15; 
w=0; g=l5 


x=(1,0,0); 


ƒ=15, 


Hình 4.1. Giải bài toán cái túi theo thuật toán nhánh cận. 


Chương trình giải bài toán cái túi theo thuật toán nhánh cận được thể hiện như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
#define MAX 100 
int x[MAX], xopt[MAX]; 


float fopt, cost, weight; 


S7 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


void Tnit(float *C, float *A, int *n, float *w)4 


} 


int i;FILE *fp; 

fopt=0; weight=0; 

fp=fopen("caitui.in","r"); 

if(fpe==NULL)4 
printf(\n Khong co file input”); 
delay(2000); return; 

, 

fscanf(fp,"%d %f”, n,w); 

for(i=1; i<=*n;i++) xopt[i]=0; 

printf(”\n So luong do vat %d:”, *n); 

printf(”Wn Gioi han tui %8.2f:”, *w); 

printf(”\n Vecto gia tri:"); 

for(i=1; i<=*n; i++) { 
fscanf(fp,"%f”, &C[i]); 
printf("%o8.2f”, C[ï]); 

} 

printf(\n Vector trong luong:”); 

for(i=1; i<=*n; i++){ 
fscanf(fp,"%f”, &A[i]); 
printf("%o8.2f”, A[T]); 

+ 

fclose(fp); 


void swap(int n){ 


} 


int i; 
for(i=1; i<=n; i++) 


xopt[ï]=x[ï]; 


void Update_ Kyluc(int n){ 


S8 


if(cost>fopt)}4 


swap(n); 


} 


fopt=cost; 


void Try(float *A, float %*C, int n, float w, int ¡)4 


} 


int j, t=(w-weight)/A[ï]; 
for(=t; j>=0;j--}* 
X[]=} 
cost = cost + C[i]*x[Ï]; 
weight = weight + x[ï]*A[ï]; 
if(i==n) Update_ Kyluc(n); 
else if(cost + C[i+1]*(w-weight)/A[i+1]> fopt)4 
Try(A,C,n, w, i+1); 
} 
weight = weight-A[i]*x[ï]; 


cost = cost-C[i]*x[ï]; 


void Result(int n)4 


} 


int i; 

printf(”\n Gia tri do vat %8.2f:”, fopt); 
printf(”\n Phuong an toi uu:”); 
for(i=1; i<=n; i++) 


printf("%3d”, xopt[i]); 


void main(void)4 


int n; 

floồat  A[MAX], C[MAX], w; 
clrscr();Init(C, A, &n, 8w); 
Try(C, A, n, w,1);Result(n); 
getchQ; 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


S9 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


Ví dụ 2. Bài toán Người du lịch. Một người du lịch muốn đi thăm quan n thành phố 7, 7›,..., 
T„ Xuất phát từ một thành phố nào đó, người du lịch muốn đi qua tất cả các thành phố còn lại, 
mỗi thành phố đi qua đúng một lần, rồi quay trở lại thành phố xuất phát. Biết e; là chi phí đi từ 
thành phó 7¡ đến thành phố 7; (¡ = 7, 2,.., n), hãy tìm hành trình với tổng chỉ phí là nhỏ nhất (một 
hành trình là một cách đi thoả mãn điều kiện). 

Giải. Cố định thành phố xuất phát là 7;. Bài toán Người du lịch được đưa về bài toán: Tìm 
cực tiêu của phiếm hàm: 

ƒŒx.x;,:::,x„) = c[,x; |+ c[x;,x; ]+-:-+c[x„ ¡,x„ Ì+ dx „s3, ] ;2zmmf 

với điều kiện 


đ„„ = min{d[, 7],¡, j =1,2,:--,ø;¡ # 7} là chỉ phí đi lại giữa các thành phó. 


Giả sử ta đang có phương án bộ phận (¡, z›,..., ⁄„). Phương án tương ứng với hành trình bộ 
phận qua & thành phó: 

T¡ —>Tứu;) —> --- —> Tíu, ¡) —> Tứu, ) 

Vì vậy, chỉ phí phải trả theo hành trình bộ phận này sẽ là tổng các chỉ phí theo từng node 
của hành trình bộ phận. 

Ø£=c[Lu›} + c[uzus} +... + c[lmyp, truỷ, 

Để phát triển hành trình bộ phận này thành hành trình đầy đủ, ta còn phải đi qua z-k thành 
phố còn lại rồi quay trở về thành phố 7;, tức là còn phải đi qua ø-k+7 đoạn đường nữa. Do chỉ phí 
phải trả cho việc đi qua mỗi trong ?-k+7 đoạn đường còn lại đều không nhiều hơn c„¡ạ, nên cận 
dưới cho phương án bộ phận (u¡, uạ,.... uy) có thể được tính theo công thức 

ø(0\, ua,..., uy) = ổ tín - k +1) mịn. 
Chẳng hạn ta giải bài toán người du lịch với ma trận chỉ phí như sau 
0 3 14 1ã 15 
3 0 4 22 20 
C=| l17@92ÑAUĐ«x*$ 4 
6* ẨĂT! 7 5Ú /12 
9 @l +4 CV 5Ố 0Ô 

Ta có cmin = 2. Quá trình thực hiện thuật toán được mô tả bởi cây tìm kiếm lời giải được thể 
hiện trong hình 4.2. 

Thông tin về một phương án bộ phận trên cây được ghi trong các ô trên hình vẽ tương ứng 
theo thứ tự sau: 

“ Đầu tiên là các thành phần của phương án 


“_ Tiếp đến ô là chỉ phí theo hành trình bộ phận 


90 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


"  ølàcận dưới 
Kết thúc thuật toán, ta thu được phương án tối ưu ( 1, 2, 3, 5, 4, 1) tương ứng với phương án 
tối ưu với hành trình: 


Tị — T, — T, —> T, —> T, —> T; và chỉ phí nhỏ nhất là 22 





(2) ô=3; g=15 (3) ô=14; g=26 (4) ô=18; g=30 (5) ô=15; g=27 
(2.3) ô=7; g=16 (2,4) ô=25; g=34 (2,5) ô=23; rà 






(2.3.4) 0=23: (2.3.5) ®&II; 





ø=29 sø=17 
Các nhánh này bị loại vì có cận 
dưới g> ƒ = 22 
(2.3.4.5) @&41; (2.3.5.4) 6=16; 
s=44 “l9 
Hành trình ( 1, 2, 3,4, 5,I) Hành trình ( 1, 2, 3, 5,4, 1) 
chỉ phí 53. Đặt ƒ = 53 chỉ phí 25(Kỷ lục mới). Đặt 
ƒ=22 


Hình 4.2. Cây tìm kiếm lời giải bài toán người du lịch. 


Chương trình giải bài toán theo thuật toán nhánh cận được thể hiện như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 


#include <conio.h> 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


#include <io.h> 
#define MAX 20 
int n, P[MAX], B[MAX], C[20][20], count=0; 
int A[MAX], XOPT[MAX]; 
int can, cmin, fopt; 
void Read_ Data(void)4{ 
int i, J;FTLE *fp; 
fp = fopen(“dulich.in","r"); 
fscanf(fp,"%d”, &n); 
printf(”\n So thanh pho: %d”, n); 
printf(”\n Ma tran chỉ phi:"); 
for (=1; i<=n; i++}4 
printf(”W"); 
for(=1; j<=n; j++){ 
fscanf(fp,"%d",&C[i]D]); 
printf(“%5d”, C[i]U]); 


# 
int Min_Matrix(void)4 
int min=1000, ¡, j; 
for(i=1; i<=n; i++}4 
forä=1; j<=n; J++)4 
if (ï!=j && min>C[i]D]) 
min=C[ï][Ï]; 


} 


return(min); 
} 
void Tnit(void)4 
int i; 


cmin=Min_Matrix(); 


v8) 


fopt=32000;can=0; A[1]=1; 
for (i=1;i<=n; i++) 
B[I]=1; 
Ử 
void Result(void)4 
int i; 
printf(ˆ\n Hanh trinh toi uu %d:”, fopt); 
printf(\n Hanh trinh:”); 
for(i=1; i<=n; i++) 
printf("%3d->", XOPTỊI]); 
printf("%d",1); 
} 
void Swap(void)4 
int i; 
for(i=1; i<=n;i++) 
XOPT[i]=A[ï]; 
1 
void Update_Kyluc(void)4{ 
int sum; 
sum=can+C[A[n]][A[1]]; 
if(sum<fopt) { 
SwapQ; 


fopt=sum; 


ụ 
void Try(nt i){ 
int j; 
for(j=2; j<=n;j++){ 
(BI 
A[i]=j; BÙ]=0; 
can=can+C[A[i-1]][A[ïl]; 
if (==n) Update_ Kyluc(); 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


Hộ 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


else if( can + (n-i+1)*cmin< fopt)4 
count++; 
Try(i+1); 

} 

Bữ]=1;can=can-C[A[i-1]][A[ï]]; 


} 

void main(void)4 
clrscr();Read_ Data();Init(); 
Try(2);Result(); getch(); 

} 


4.4. KỸ THUẬT RÚT GỌN GIẢI QUYÉT BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH 


Thuật toán nhánh cận là phương pháp chủ yếu để giải các bài toán tối ưu tổ hợp. Tư tưởng 
cơ bản của thuật toán là trong quá trình tìm kiếm lời giải, ta sẽ phân hoạch tập các phương án của 
bài toán thành hai hay nhiều tập con biểu diễn như một node của cây tìm kiếm và cố gắng bằng 
phép đánh giá cận các node, tìm cách loại bỏ những nhánh cây (những tập con các phương án của 
bài toán) mà ta biết chắc chắn không phương án tôi ưu. Mặc dù trong trường hợp tôi nhất thuật 
toán sẽ trở thành duyệt toàn bộ, nhưng trong những trường hợp cụ thể nó có thê rút ngắn đáng kể 
thời gian tìm kiếm. Mục này sẽ thể hiện khác những tư tưởng của thuật toán nhánh cận vào việc 
giải quyết bài toán người du lịch. 

Xét bài toán người du lịch như đã được phát biểu. Gọi C = / cự: Ï, j = 1, 2,...n} là ma trận 
chi phí. Mỗi hành trình của người du lịch: 


Tx.)—>Tx„z)—>...—>Tzx„—>Tx„¡) có thê viết lại dưới dạng: 
(z(1), (2), (2), z{3),.... a(n-l), z{n), an), Z(1). trong đó mỗi thành phần: 
Z0-1), z) sẽ được gọi là một cạnh của hành trình. 


Khi tiến hành tìm kiếm lời giải bài toán người du lịch chúng ta phân tập các hành trình 
thành 2 tập con: Tập những hành trình chứa một cặp cạnh (7, 7) nào đó còn tập kia gồm những 
hành trình không chứa cạnh này. Ta gọi việc làm đó là sự phân nhánh, mỗi tập con như vậy được 
gọi là một nhánh hay một node của cây tìm kiếm. Quá trình phân nhánh được minh hoạ bởi cây 
tìm kiếm như trong hình 4.3. 


94 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


Tập tất cả các hành trình 


Hành trình 
không chứa (1,J) 













(Hình 4.3) 


Việc phân nhánh sẽ được thực hiện dựa trên một qui tắc heuristic nào đó cho phép ta rút ngắn 
quá trình tìm kiếm phương án tối ưu. Sau khi phân nhánh và tính cận đưới giá trị hàm mục tiêu trên 
mỗi tập con. Việc tìm kiếm sẽ tiếp tục trên tập con có giá trị cận dưới nhỏ hơn. Thủ tục này được 
tiếp tục cho đến khi ta nhận được một hành trình đầy đủ tức là một phương án cuả bài toán. Khi đó 
ta chỉ cần xét những tập con các phương án nào có cận dưới nhỏ hơn giá trị của hàm mục tiêu tại 
phương án đã tìm được. Quá trình phân nhánh và tính cận trên tập các phương án của bài toán thông 
thường cho phép rút ngắn một cách đáng kể quá trình tìm kiếm do ta loại được rất nhiều tập con 
chắc chắn không chứa phương án tối ưu. Sau đây, là một kỹ thuật nữa của thuật toán. 


4.4.1.Thủ tục rút gọn 
Rõ ràng tổng chỉ phí của một hành trình của người du lịch sẽ chứa đúng một phần tử của 
mỗi dòng và đúng một phần tử của mỗi cột trong ma trận chi phí C. Do đó, nêu ta cộng hay trừ 
bớt mỗi phần tử của một dòng (hay cột) của ma trận C đi cùng một số œ thì độ dài của tất cả các 
hành trình đều giảm đi œ vì thế hành trình tối ưu cũng sẽ không bị thay đổi. Vì vậy, nếu ta tiến 
hành bớt đi các phần tử của mỗi dòng và mỗi cột đi một hằng số sao cho ta thu được một ma trận 
gồm các phần tử không âm mà trên mỗi dòng, mỗi cột đều có ít nhất một số 0, thì tổng các số trừ 
đó cho ta cận dưới của mọi hành trình. Thủ tục bớt này được gọi là thủ tục rút gọn, các hằng sỐ 
trừ ở mỗi dòng (cột) sẽ được gọi là hằng số rút gọn theo dòng(cột), ma trận thu được được gọi là 
ma trận rút gọn. Thủ tục sau cho phép rút gọn ma trận một ma trận A kích thước & x & đồng thời 
tính tổng các hằng số rút gọn. 
float Reduce( float A[][max], int k) { 
sum =0; 
for (¡= 1; i<k; i++}4{ 
r[ï] = < phần tử nhỏ nhất của dòng ¡ >; 
if(r[i]l> 0) { 
<Bớt mỗi phần tử của dòng ¡ đi r[i] >; 


sum = sum + r[ï]; 


k 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


for (j=1; j< k; ]++) { 
sữ]:= <Phần tử nhỏ nhất của cột j>; 
if (s[j] > 0} 


sum = sum + SỈ]; 


ụ 
return(sum); 
Ỷ 
Ví dụ. Giả sử ta có ma trận chi phí với n= 6 thành phố sau: 
l 2 3 4 5 6_ |T[I] 
l œ “ 93 13 33 9 
2 4 œ bi j 42 2} 16 4 
bi 45 T7 œ 36 l6 28 l6 
4 no 90 S0 œ 56 đ) 7 
5 28 46 S8 33 œ 2ã 25 
6 3 S8 18 46 92 œ 3 


0 0 15 8 0 0 
Đầu tiên trừ bớt mỗi phần tử của các dòng 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho các hằng số rút gọn tương ứng 
là (3, 4, 16, 7, 25, 3), sau đó trong ma trận thu được ta tìm được phần tử nhỏ khác 0 của cột 3 và 4 
tương ứng là (15, 8). Thực hiện rút gọn theo cột ta nhận được ma trận sau: 


1 2 3 4 . 6 
1 œ 0 y5 z 30 6 

0 ® 28 30 l 12 

^0 1 œ 12 0 12 


32 S3 38 œ 49 0 
3 21 48 0 œ 0 
0 S5 0 35 S9 œ 


®< Cœ + C2 


Tổng các hằng số rút gọn là §1, vì vậy cận dưới cho tất cả các hành trình là 81 (không thể 
có hành trình có chi phí nhỏ hơn 8T). 

Bây giờ ta xét cách phân tập các phương án ra thành hai tập. Giả sử ta chọn cạnh (6, 3) để 
phân nhánh. Khi đó tập các hành trình được phân thành hai tập con, một tập là các hành trình chứa 
cạnh (6,3), còn tập kia là các hành trình không chứa cạnh (6,3). Vì biết cạnh (6, 3) không tham gia 


9ó 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


vào hành trình nên ta cắm hành trình đi qua cạnh này bằng cách đặt C[ó, 3] = œ. Ma trận thu được 
sẽ có thê rút gọn bằng cách bớt đi mỗi phần tử của cột 3 đi 48 (hàng 6 giữ nguyên). Như vậy ta 
thu được cận dưới của hành trình không chứa cạnh (6,3) là 81 + 48 = 129. Còn đối với tập chứa 
cạnh (6, 3) ta phải loại dòng 6, cột 3 khỏi ma trận tương ứng với nó, bởi vì đã đi theo cạnh (6, 3) 
thì không thể đi từ 6 sang bất sang bất cứ nơi nào khác và cũng không được phép đi bất cứ đâu từ 
3. Kết quả nhận được là ma trận với bậc giảm đi 1. Ngoài ra, do đã đi theo cạnh (6, 3) nên không 
được phép đi từ 3 đến 6 nữa, vì vậy cần câm đi theo cạnh (3, 6) bằng cách đặt C(, 6) = œ. Cây 
tìm kiếm lúc này có dạng như trong hình 4.4. 






Tập tât cả các 


hành trình ận dưới =ðl 


Tập hành trình 
chứa cạnh 
(6,3) 





Tập hành trình 
không chứa 
cạnh (6,3) 







Hình 4.4 
Cận dưới =8l Cận dưới = 129 
1 2 4 R 6 1 ) 3 4 2 6 
1 œ 0 ® 30 6 1 œ 0 Với ^ 30 6 
^ 0 œ 30 17 12 2 0 œ 10 30 17 lễ 
3 20 1 12 0 œ - 20 1 œ 12 0 12 
4 ¬¿ 83 œ 49 0 4 34 83 10 œ 49 0 
5 3 2l 0 œ 0 hộ 3 Z1 0 0 œ 0 
6 0 65 œ 35 S9 œ 


Cạnh (6,3) được chọn đề phân nhánh vì phân nhánh theo nó ta thu được cận dưới của nhánh 
bên phải là lớn nhất so với việc phân nhánh theo các cạnh khác. Qui tắc này sẽ được áp dụng ở để 
phân nhánh ở mỗi đỉnh của cây tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm chúng ta luôn đi theo nhánh bên 
trái trước. Nhánh bên trái sẽ có ma trận rút gọn với bậc giảm đi 1. Trong ma trận của nhánh bên phải 
ta thay một số bởi œ, và có thể rút gọn thêm được ma trận này khi tính lại các hằng số rút gọn theo 
dòng và cột tương ứng với cạnh phân nhánh, nhưng kích thước của ma trận vẫn giữ nguyên. 


97 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


Do cạnh chọn để phân nhánh phải là cạnh làm tăng cận dưới của nhánh bên phải lên nhiều 
nhất, nên để tìm nó ta sẽ chọn số không nào trong ma trận mà khi thay nó bởi œ sẽ cho ta tổng 
hằng số rút gọn theo dòng và cột chứa nó là lớn nhất. Thủ tục đó có thể được mô tả như sau để 
chọn cạnh phân nhánh (r, c). 


4.4.2.Thủ tục chọn cạnh phân nhánh (r,c) 


void BestEdge(A, k, r, c, beta) 
Đầu vào: Ma trận rút gọn A kích thước k x k 


Kết quả ra: Cạnh phân nhánh (r,c) và tổng hằng số rút gọn theo dòng r cột c là beta. 


$ 
beta = -œ; 
for (ï = 1; i< k; i++){ 
for (j = 1; j< k;j++) { 
if (Ali,j] == 0){ 
minr = <phần tử nhỏ nhất trên dòng ¡ khác với A[i,j]; 
minc = <phần tử nhỏ nhất trên cột j khác với A[i,j]; 
total = minr + minc; 
if (total > beta ) { 
beta = total; 
r =ỉ; /* Chỉ số dòng tốt nhất*/ 
cC =j; /* Chỉ số cột tốt nhất*/ 
Ỳ 
Š 
# 
1 
ụ 


Trong ma trận rút gọn 5 x 5 của nhánh bên trái hình 5.4, số không ở vị trí (4, 6) sẽ cho tổng 
hằng số rút gọn là 32 ( theo dòng 4 là 32, cột 6 là 0). Đây là hệ số rút gọn có giá trị lớn nhất đối 
với các số không của ma trận này. Việc phân nhánh tiếp tục sẽ dựa vào cạnh (4, 6). Khi đó cận 
dưới của nhánh bên phải tương ứng với tập hành trình đi qua cạnh (6,3) nhưng không đi qua cạnh 
(4, 6) sẽ là 81 + 32 = 113. Còn nhánh bên trái sẽ tương ứng với ma trận 4 x 4 (vì ta phải loại bỏ 
dòng 4 và cột 6). Tình huống phân nhánh này được mô tả trong hình 4.5. 

Nhận thấy rằng vì cạnh (4, 6) và (6, 3) đã nằm trong hành trình nên cạnh (3, 4) không thê đi 
qua được nữa (nếu đi qua ta sẽ có một hành trình con từ những thành phố này). Đề ngăn cấm việc 
tạo thành các hành trình con ta sẽ gán cho phần tử ở vị trí (3, 4) giá trị œ. 


98 


Chương 4: Bài toán tối ưu 





Tập hành trình 
qua cạnh (6,3) 





Cận dưới = SI 











Hành trình chứa 
(6,3) không chứa 
(4.6) 


Hành trình chứa 
(6,3), (4,6) 








Cận dưới = I13 


Cận dưới = 8l 
Hình 4.5 


Ngăn cắm tạo thành hành trình con: 


Tổng quát hơn, khi phân nhánh dựa vào cạnh (iu, i,) ta phải thêm cạnh này vào danh sách 
các cạnh của node bên trái nhất. Nếu iu là đỉnh cuối của một đường đi (i¡, ia..., iu) và j„ là đỉnh đầu 
của đường đi (j¡, ja..., j.) thì để ngăn ngừa khả năng tạo thành hành trình con ta phải ngăn ngừa 
khả năng tạo thành hành hành trình con ta phải cắm cạnh (ju, i¡). Đề tìm ¡¡ ta đi ngược từ iu, để tìm 


]Jk ta đi xuôi từ J¡ theo danh sách các cạnh đã được kết nạp vào hành trình. 


99 


Chương 4: Bài toán tối ưu 












Tập tất cả các 
hành trình 


Hành trình không 
chứa cạnh (6,3) 





Cận dưới = SI Cận dưới= 129 






Tập các hành 
trình chứa (6,3) 


Hành trình không 
chứa (4,6) 









Cận dưới = 6Ï Cận dưới= I 13 






Tập các hành 
trình chứa (4,6) 


Hành trình không 
chứa cạnh (2,1) 








Cận dưới = SI Cận dưới= 101 






Tập các hành 
trình chứa (2,1) 


Hành trình không 
chứa cạnh (1,4) 










Cận dưới = 64 Cận dưới= I12 





Tập các hành 


trình chứa (1, 4) Cận dưới = 84 


Hành trình (1, 4, 6, 3, 5, 2, 1) độ dài 104 


Hình 4.6 mô tả quá trình tìm kiếm giải pháp tối ưu 


Tiếp tục phân nhánh từ đỉnh bên trái bằng cách sử dụng cạnh (2,1) vì số không ở vị trí này 
có hằng số rút gọn lớn nhất là 17 + 3 = 20 ( theo dòng 2 là 17, theo cột 1 là 3). Sau khi phân 
nhánh theo cạnh (2, 1) ma trận của nhánh bên trái có kích thước là 3 x 3. Vì đã đi qua (2, 1) nên ta 
cắm cạnh (2, 1) bằng cách đặt C[1, 2] = œ, ta thu được ma trận sau: 


100 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


2 4 5 
1 œ 2 30 
3 1 œ 0 


Ẫ 21 0 œ 


Ma trận này có thể rút gọn được bằng cách bớt I tại cột I và bớt 2 đi ở dòng I để nhận được 
ma trận cấp 3: 


3 0 œ 0 


Ẫ 20 0 œ 


Ta có cận dưới của nhánh tương ứng là 8l + 1 + 2 = 84. Cây tìm kiếm cho đến bước này 
được thê hiện trong hình 4.6. 


Chú ý rằng, sau khi đã chấp nhận n-2 cạnh vào hành trình thì ma trận còn lại sẽ có kích 
thước là 2 x 2. Hai cạnh còn lại của hành trình sẽ không phải chọn lựa nữa mà được kết nạp ngay 
vào chu trình (vì nó chỉ còn sự lựa chọn duy nhất). Trong ví dụ trên sau khi đã có các cạnh (6, 3), 
(4,6), (2, 1), (1,4) ma trận của nhánh bên trải nhất có dạng: 


2 5 
3œ 0 
|. „| 


Vì vậy ta kết nạp nốt cạnh (3, 5), (5, 2) vào chu trình và thu được hành trình: 
1,4,6, 3, 5,2, 1 với chỉ phí là 104. 


Trong quá trình tìm kiếm, mỗi node của cây tìm kiếm sẽ tương ứng với một ma trận chỉ phí 
A. Ở bước đầu tiên ma trận chỉ phí tương ứng với gốc chính là ma trận C. Khi chuyền động từ gốc 
xuống nhánh bên trái xuống phĩa dưới, kích thước của các ma trận chỉ phí A sẽ giảm dần. Cuối 
cùng khi ma trận A có kích thước 2x 2 thì ta chấm dứt việc phân nhánh và kết nạp hai cạnh còn 
lại để thu được hành trình của người du lịch. Dễ dàng nhận thấy ma trận cuối cùng rút gọn chỉ có 
thể ở một trong hai dạng sau: 


W X W X 
uœ 0 u 0 œ 
v0 „| V œ 0 











101 


Chương 4: Bài toán tối ưu 
Trong đó u, v, x, y có thể là 4 đỉnh khác nhau hoặc 3 đỉnh khác nhau. Để xác định xem hai 
cạnh nào cân được nạp vào hành trình ta chỉ cân xét một phân tử của ma trận A: 
if A[1, 1] = œ then 
<Kết nạp cạnh (u, x), (v, w)> 
else 
< Kết nạp cạnh (u, w), ( v, x) >; 


Bây giờ tất cả các node có cận dưới lớn hơn 104 có thê bị loại bỏ vì chúng không chứa hành 
trình rẻ hơn 104. Trên hình 4.6 chúng ta thấy chỉ có node có cận dưới là 101 < 104 là cần phải xét 
tiếp. Node này chứa các cạnh (6, 3), (4, 6) và không chứa cạnh (2, I). Ma trận chi phí tương ứng 
với đỉnh này có dạng: 


3 26 1 œ 0 


5 0 21 0 œ 


Việc phân nhánh sẽ dựa vào cạnh (Š, 1) với tổng số rút gọn là 26. Quá trình rẽ nhánh tiếp 
theo được chỉ ra như trong hình 4.7. 







Tập hành trình chứa 
(6,3), (4,6) không 
qua (2,1) 


Cận dưới = 101 







Hành trình không 
qua (5,1) 





Tập hành trình qua 
(5,1) 












Cận dưới = 127 





Cận dưới = 103 








Hành trình 
không chứa 
(1,4) 











Hành trình Cận dưới = 114 


chứa (1, 4) 





Hình 4.7. Duyệt hành trình có cận dưới là 101. 


102 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


Hành trình 1, 4, 6, 3, 2, 5, I ; Độ dài 104. 


Như vậy chúng ta thu được hai hành trình tối ưu với chi phí là 104. Ví dụ trên cho thấy 
bài toán người du lịch có thể có nhiều phương án tối ưu. Trong ví dụ này hành trình đầu tiên 
nhận được đã là tối ưu, tuy nhiên điều này không thể mong đợi đối với những trường hợp tổng 
quát. Trong ví dụ trên chúng ta chỉ cần xét tới 13 node, trong khi tổng số hành trình của người 
du lịch là 120. 


4.4.3.Thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch 


Các bước chính của thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch được thể hiện trong thủ 
tục TSP. Thủ tục TSP xét hành trình bộ phận với Edges là cạnh đã được chọn và tiên hành tìm 
kiếm tiếp theo. Các biến được sử dụng trong thủ tục này là: 


Edges  - Số cạnh trong hành trình bộ phận; 

A - Ma trận chi phí tương ứng với kích thước (n-edges, n-edges) 

COSf - Chi phí của hành trình bộ phận. 

Mincost - Chỉ phí của hành trình tốt nhất đã tìm được. 

Hàm Reduce(A, k), BestEgde(A, k, r, c,beta) đã được xây dựng ở trên. 
void TSP( Edges, cost, A) { 


cost=cost + Reduce(A, n-Edges); 
if (cost <MinCost)4{ 
if (edges == n-2)4 
<bổ xung nốt hai cạnh còn lại>; 


MinCost: =Cost; 


else 4 

BestEdge(A, n-eges, r, c, beta); 
LowerBound = Cost + beta; 
<Ngăn cấm tạo thành hành trình con>; 
NewA = < A loại bỏ dòng r cột c>; 
TSP(edges+1, cost, NewA);/*đi theo nhánh trái%/ 
<Khôi phục A bằng cách bổ xung dòng r cột c>; 
if (LowerBound < MinCost)4 

/* đi theo nhánh phải%/ 

A[r, c] =œ; 

103 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


TSP (edges, cost, A); 
A[r,c]:=0; 


} 
< Khôi phục ma trận A>;/* thêm lại các hằng số rút gọn vào 
các dòng và cột tương ứng*/ 
Ỷ 
}/* end of TSP*/; 


NHỮNG NỘI DUNG CẢN GHI NHỚ 


Bạn đọc cần ghi nhớ một số nội dung quan trọng dưới đây: 


v_ Thế nào là một bài toán tối ưu? Ý nghĩa của bài toán tối ưu trong các mô hình 
thực tế. 


v“. Phân tích ưu điểm, nhược điểm của phương pháp liệt kê. 


*_ Hiểu phương pháp nhánh cận, phương pháp xây dựng cận và những vấn đề liên 
quan. 


+“. Hiểu phương pháp rút gọn ma trận trong giải quyết bài toán người du lịch. 
BÀI TẬP CHƯƠNG 4 
Bài 1. Giải bài toán cái túi sau: 
5x; +x; +9x, + 3x Ă& mã 
4x¡+2x; +7x; +3x„ <10, 
+, Ú_ nguyên,j = l,2,3,4. 
Bài 2. Giải bài toán cái túi sau: 
7xị +3x; JếT CẺwx, —š max, 
3x,@fØfÐfSer Gđ3x+ 4x¿ < l2, 
x;>U,. nguyên, j = l,2,3,4 
Bài 3. Giải bài toán cái túi sau: 
5x; +x; +9x; +3x„ —> max, 


ÄX; +21,-+©7x;+3%*¿ S10, 
x, e{0/1}/ = L2.3,4. 


104 


Bài 4. Giải bài toán cái túi sau: 


TXị +3x; +2x; + xạ —> maX, 
Sài +31x;„ +61: +áx, Š Là, 
x, 6401, j = L2,3,4 


Bài 5. Giải bài toán cái túi sau: 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


30x, +19x; +13x; +38x„ +20x; +6x„ +8x; +19x¿ +10xạ + llx¡¿ —> max, 
l5x; +12x; +9x; +27x„ +l5x; +5x¿ + 8x, + 29x; 19 xW¬+ l5 x¡; < 62 
x, 640,1), / =1,2---,10. 


Bài 6. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch với ma trận chỉ phí sau: 


00 
04 
lŠ 
05 
23 


08 
00 
07 
Si 
21 


05 
09 
00 
ly 
19 


22 
17 
12 
00 
07 


II 
BÀI | 
3ỗ 
29 
00 


Bài 7. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch với ma trận chỉ phí sau: 


00 
42 
mỊ 
49 
06 


05 
00 
cÍ 
33 
41 


37 
3l 
00 
14 
32 


21 
07 
3l 
00 
38 


O 
® 
08 
39 
00 


Bài 6. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch với ma trận chi phí sau: 


00 
04 
15 
05 
^Ó 


08 
00 
07 
Ti 
21 


05 
09 
00 
lút 
19 


22 
17 
12 
00 
07 


II 
cÍ 
35 
29 
00 


105 


Chương 4: Bài toán tối ưu 


Bài 8. Giải bài toán người du lịch với ma trận chi phí như sau: 


œ 3l 1S 23 10 17 
l6 œ 24 07 12 12 
344 03 œ 25 54 25 
15 20 33 œ 50 40 
16 10 32 03 œ 23 
18 20 13 28 2l ø 


Bài 9. Giải bài toán người du lịch với ma trận chi phí như sau: 


œ 03 93 13 33 09 
04 œ 77 42 21 16 
45 17 œ 36 l6 28 
39.90 80 œ 56 07 
28 46 §§ 33 œ 25 
03 85 18 46 92 øœ 


106 


Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đô thị 


PHÂN II. LÝ THUYÉT ĐỎ THỊ 


CHƯƠNG V: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐÒ THỊ 


Nội dung chính của chương này đề cập đến những khái niệm cơ bản nhất của đồ thị, 
phương pháp biểu diễn đồ thi trên máy tính và một số khái niệm liên quan. 


v“. Các loại đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng, đa đồ thị... 

Khái niệm về bậc của đỉnh, đường đi, chu trình và tính liên thông của đồ thị. 
Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề. 

+ Biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề. 

“. Biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh. 


Bạn đọc có thê tìm thấy những kiến thức sâu hơn và rộng hơn trong các tài liệu [1], [2]. [3]. 


5.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM 


Lý thuyết đồ thị là lĩnh vực nghiên cứu đã tồn tại từ những năm đầu của thế kỷ 18 nhưng lại 
có những ứng dụng hiện đại. Những tư tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thị được nhà toán học người 
Thuy Sĩ Leonhard Euler đề xuất và chính ông là người dùng lý thuyết đồ thị giải quyết bài toán 
nồi tiếng “Cầu Konigsberg”. 


Đồ thị được sử dụng để giải quyết nhiều bài toán thuộc các lĩnh vực khác nhau. Chăng hạn, 
ta có thể dùng đồ thị đề biểu điễn những mạch vòng của một mạch điện, dùng đồ thị biểu diễn quá 
trình tương tác giữa các loài trong thế giới động thực vật, dùng đồ thị biểu diễn những đồng phân 
của các hợp chất polyme hoặc biêu diễn mối liên hệ giữa các loại thông tin khác nhau. Có thể nói, 
lý thuyết đồ thị được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của thực tế cũng như 
những lĩnh vực trừu tượng của lý thuyết tính toán. 


Đồ thị (Graph) là một cấu trúc dữ liệu rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các cặp 
đỉnh này. Chúng ta phân biệt đồ thị thông qua kiểu và số lượng cạnh nối giữa các cặp đỉnh của đồ 
thị. Để minh chứng cho các loại đồ thị, chúng ta xem xét một số ví dụ về các loại mạng máy tính 
bao gồm: mỗi máy tính là một đỉnh, mỗi cạnh là những kênh điện thoại được nối giữa hai máy 
tính với nhau. Hình 5.1, là sơ đồ của mạng máy tính loại l1. 


107 


Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đồ thị 


San FrancIsco DetroIt 





Washington 


Hình 5.1. Mạng máy tính đơn kênh thoại. 


Trong mạng máy tính này, mỗi máy tính là một đỉnh của đồ thị, mỗi cạnh vô hướng biểu 
diễn các đỉnh nối hai đỉnh phân biệt, không có hai cặp đỉnh nào nối cùng một cặp đỉnh. Mạng loại 
này có thể biểu diễn bằng một đơn đồ thị vô hướng. 


Định nghĩa 1. Đơn đồ thị vô hướng G = <V, E> bao gôm V là tập các đỉnh, E là tập các 
cặp có thứ tự gôm hai phân tử khác nhau của V gọi là các cạnh. 

Trong trường hợp giữa hai máy tính nào đó thường xuyên truyền tải nhiều thông tin, người 
ta nối hai máy tính bởi nhiều kênh thoại khác nhau. Mạng máy tính đa kênh thoại có thể được 
biểu diễn như hình 5.2. 


San FrancIsco DetroIt 


Denver 





Lo§ Angeles Washington 
Hình 5.2. Mạng máy tính đa kênh thoại. 


Trên hình 5.2, giữa hai máy tính có thể được nối với nhau bởi nhiều hơn một kênh thoại. 
Với mạng loại này, chúng ta không thể dùng đơn đồ thị vô hướng đề biểu diễn. Đồ thị loại này là 
đa đồ thị vô hướng. 


Định nghĩa 2. Đa đồ thị vô hướng G = <V, E> bao gôm V là tập các đỉnh, E là họ các cặp 
không có thứ tự gồm hai phần tử khác nhau của V gọi là tập các cạnh. el, e2 được gọi là cạnh lặp 
nếu chúng cùng tương ứng với một cặp đỉnh. 


Rõ ràng, mọi đơn đồ thị đều là đa đồ thị, nhưng không phải đa đồ thị nào cũng là đơn đồ thị 
vì giữa hai đỉnh có thể có nhiều hơn một cạnh nối giữa chúng với nhau. Trong nhiều trường hợp, 
có máy tính có thể nối nhiều kênh thoại với chính nó. Với loại mạng này, ta không thể dùng đa đồ 
thị để biểu diễn mà phải dùng giả đồ thị vô hướng. Giả đồ thị vô hướng được mô tả như trong 
hình 5.3. 


108 


Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đô thị 


Định nghĩa 3. Gi¿ đồ thị vô hướng G = <V, E> bao gôm V là tập đỉnh, E là họ các cặp 
không có thứ tự gồm hai phân tử (hai phân tử không nhất thiết phải khác nhau) trong V được gọi 
là các cạnh. Cạnh e được gọi là khuyên nếu có dạng e =(u, u), trong đó u là đỉnh nào đó thuộc V. 


San FrancIsco Detroit 





Washington 


Hình 5.3. Mạng máy tính đa kênh thoại có khuyên. 


Trong nhiều mạng, các kênh thoại nối giữa hai máy tính có thể chỉ được phép truyên tin 
theo một chiều. Chẳng hạn máy tính đặt tại San Francisco được phép truy nhập tới máy tính đặt 
tại Los Angeles, nhưng máy tính đặt tại Los Angeles không được phép truy nhập ngược lại San 
FrancIsco. Hoặc máy tính đặt tại Denver có thê truy nhập được tới máy tính đặt tại Chicago và 
ngược lại máy tính đặt tại Chicago cũng có thể truy nhập ngược lại máy tính tại Denver. Để mô tả 
mạng loại này, chúng ta dùng khái niệm đơn đồ thị có hướng. Đơn đồ thị có hướng được mô tả 
như trong hình 5.4. 


San FrancIsco DetroIt 


Denver 





Los Angeles Washington 


Hình 5.4. Mạng máy tính có hướng. 


Định nghĩa 4. Đơn đồ thị có hướng G = <V, E> bao gôm V là tập các đỉnh, E là tập các 
cặp có thứ tự gôm hai phân tử của V gọi là các cung. 

Đồ thị có hướng trong hình 5.4 không chứa các cạnh bội. Nên đối với các mạng đa kênh 
thoại một chiều, đồ thị có hướng không thể mô tả được mà ta dùng khái niệm đa đồ thị có hướng. 
Mạng có dạng đa đồ thị có hướng được mô tả như trong hình 5.5. 


109 


Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đồ thị 


San FrancIsco DetroIt 


Denver 





Los Angeles Washington 


Hình 5.5. Mạng máy tính đa kênh thoại một chiều. 


Định nghĩa 5. Đa đồ thị có hướng G = <V, E> bao gỗm V là tập đỉnh, E là cặp có thứ tự 
gồm hai phân tử của V được gọi là các cung. Hai cung ei, e; tương ứng với cùng một cặp đỉnh 
được gọi là cung lặp. 


Từ những dạng khác nhau của đồ thị kế trên, chúng ta thấy sự khác nhau giữa các loại đồ thị 
được phân biệt thông qua các cạnh của đồ thị có thứ tự hay không có thứ tự, các cạnh bội, khuyên 
có được dùng hay không. Ta có thê tổng kết các loại đồ thị thông qua bảng I. 


Bảng 1. Phân biệt các loại đồ thị 








Loại đồ thị Cạnh Có cạnh bội Có khuyên 
Đơn đồ thị vô hướng Vô hướng Không Không 
Đa đồ thị vô hướng Vô hướng Có Không 
Giả đồ thị vô hướng Vô hướng Có Có 
Đồ thị có hướng Có hướng Không Có 
Đa đồ thị có hướng Có hướng Có Có 




















5.2.CÁC THUẬT NGỮ CƠ BẢN 


Định nghĩa 1. Hz¡ đỉnh u và v của đồ thị vô hướng Œ =<ỨV, E> được gọi là kê nhau nếu 
(u„v) là cạnh thuộc đồ thị G. Nếu e =(u, v) là cạnh của đồ thị G thì ta nói cạnh này liên thuộc với 
hai đỉnh u và v, hoặc fa nói cạnh e nối đỉnh u với đỉnh v, đồng thời các đỉnh u và v sẽ được gọi là 
đỉnh đâu của cạnh (u,v). 


Định nghĩa 2. 7z gọi bậc của đỉnh v trong đồ thị vô hướng là số cạnh liên thuộc với nó và 
kỷ hiệu là deg(V). 


110 


Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đô thị 


b Š d 
@ 
a f e 8 


Hình 5.6 Đồ thị vô hướng G. 


Ví dụ 1. Xét đồ thị trong hình 6.6, ta có 

deg(a) = 2, deg(b) =deg(c) = deg(Ð) = 4, deg(e) = 3, deg(d) = 1, deg(g)=0. 

Đỉnh bậc 0 được gọi là đỉnh cô lập. Đỉnh bậc 7 được gọi là đỉnh treo. Trong ví dụ trên, đỉnh 
ø là đỉnh cô lập, đỉnh Z là đỉnh treo. 


Định lý 1. Giả sử G = <V, E> là đồ thị vô hướng với m cạnh. Khi đó 2 = 3` deg(). 


velý 
Chứng minh. Rõ ràng mỗi cạnh e=(w,y) bất kỳ, được tính một lần trong Zeg@¿) và một lần 
trong đeg(x). Từ đó suy ra số tổng tất cả các bậc bằng hai lần số cạnh. 
Hệ quả. Trong đồ thị vô hướng G=<V, E>, số các đỉnh bậc lẻ là một số chăn. 
Chứng minh. Gọi OÓ là tập các đỉnh bậc chẵn và Ƒ là tập các đỉnh bậc lẻ. Từ định lý 7 ta 


SUY Ta: 


2m = > deg() = . deg() + X deg() 


vef veQ veU 
Do đeg(r) là chẵn với v là đỉnh trong Ø nên tông thứ hai trong về phải cũng là một số chăn. 


Định nghĩa 3. Nếu e=(u,v) là cung của đô thị có hướng G thì ta nói hai đỉnh u và v là kê 
nhau, và nói cung (u, v) nói đỉnh u với đỉnh v hoặc cũng nói cung này đi ra khỏi đỉnh u và đi vào 
đỉnh v. Đỉnh u (v) sẽ được gọi là đỉnh đầu (cuối) của cung (u,v). 


Định nghĩa 4. 7a gọi bản bác ra (bán bậc vào) của đỉnh v trong đồ thị có hướng là số cung 
của đồ thị đi ra khỏi nó (ấi vào nó) và kỷ hiệu là deg` (v) và deg (v). 


) R _ 
- 
Hình 5.7. Đồ thị có hướng G. 


II 


Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đồ thị 


Ví dụ 2. Xét đồ thị có hướng trong hình 5.7, ta có 
deg (a) = 1, deg (b) = 2, deg (c) = 2, deg (d) = 2, deg (e) = 2. 
deg(a) = 3, deg”(b) = 1, deg”(c) = 1, deg'(d) = 2, deg (e) = 2. 


Do môi cung (,y) được tính một lân trong bán bậc vào của đỉnh y và một lân trong bán bậc 
ra của đỉnh ø nên ta có: 


Định lý 2. Giả sử G = <V, E> là đồ thị có hướng. Khi đó 3 deg” (y) = 3 deg (v) =| E | 


vef vef 


Rất nhiều tính chất của đồ thị có hướng không phụ thuộc vào hướng trên các cung của nó. 
Vì vậy, trong nhiều trường hợp, ta bỏ qua các hướng trên cung của đồ thị. Đồ thị vô hướng nhận 
được bằng cách bỏ qua hướng trên các cung được gọi là đồ thị vô hướng tương ứng với đồ thị có 
hướng đã cho. 


5.3. ĐƯỜNG ĐI, CHU TRÌNH, ĐỎ THỊ LIÊN THÔNG 
Định nghĩa 1. Đường đi độ dài n từ đỉnh u đến đỉnh v trên đô thị vô hướng G=<V,E> là dãy: 
Xọ, X,..., Xn-], Xn 
trong đó n là số nguyên dương, xạ=u, x„=v, (x¿ xi.) €E, ¡ =0, 1, 2,..., n-1 
Đường đi như trên còn có thể biểu diễn thành dãy các cạnh: 
(Xoø XI), (X,X2),..., (Xa_n, Xn). 
Đỉnh ø là đỉnh đầu, đỉnh v là đỉnh cuối của đường đi. Đường đi có đỉnh đầu trùng với đỉnh 


cuối (w=v) được gọi là chu trình. Đường đi hay chu trình được gọi là đơn nếu như không có cạnh 
nảo lặp lại. 


Ví dụ 1. Tìm các đường đi, chu trình trong đồ thị vô hướng như trong hình 5.8. 


a, đ, c, ƒ, e là đường đi đơn độ dài 4. đ, e, c, a không là đường đi vì (e,c) không phải là cạnh 
của đồ thị. Dãy 5, c, ý; e, b là chu trình độ dài 4. Đường đi a, b, e, đ, a, b có độ dài 5 không phải là 
đường đi đơn vì cạnh (4,b) có mặt hai lần. 


a b C 


f 
Hình 5.8. Đường đi trên đồ thị. 


Khái nệm đường đi và chu trình trên đồ thị có hướng được định nghĩa hoàn toàn tương tự, 
chỉ có điều khác biệt duy nhất là ta phải chú ý tới các cung của đồ thị. 


Định nghĩa 2. Đường đi độ dài n từ đỉnh u đến đỉnh v trong đô thị có lướng G=<V,A> là dãy: 


112 


Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đô thị 


Xọ, X;,..., Xi 
trong đó, n là số nguyên dương, u = xụ V = X„ (X, X¡:¡) €A. 
Đường đi như trên có thể biểu diễn thành dãy các cung: 
(Ấøœ x)), (ù, X2),..., (Ấn-b, Xu). 


Đỉnh z được gọi là đỉnh đầu, đỉnh v được gọi là đỉnh cuối của đường đi. Đường đi có đỉnh 
đầu trùng với đỉnh cuối (w=y) được gọi là một chu trình. Đường đi hay chu trình được gọi là đơn 
nếu như không có hai cạnh nào lặp lại. 

Định nghĩa 3. Đồ ¿hj vô hướng được gọi là liên thông nếu luôn tìm được đường đi giữa hai 
đỉnh bắt kỳ của nó. 

Trong trường hợp đồ thị G=<V, E> không liên thông, ta có thể phân rã G thành một số đồ 
thị con liên thông mà chúng đôi một không có đỉnh chung. Mỗi đồ thị con như vậy được gọi là 
một thành phần liên thông của G. 


Ví dụ 2. Tìm các thành phần liên thông của đồ thị 5.9 dưới đây. 
s 6 


11 3 


13 


12 
Hình 5.9. Đồ thị vô hướng G 


Số thành phần liên thông của G là 3. Thành phần liên thông thứ nhất gồm các đỉnh I, 2, 3, 
4, 6, 7. Thành phần liên thông thứ hai gồm các đỉnh 5, 8, 9, 10. Thành phần liên thông thứ ba gồm 
các đỉnh 11, 12, 13. 


5.4. BIÊU DIỄN ĐỎ THỊ TRÊN MÁY TÍNH 


5.4.1. Ma trận kề, ma trận trọng số 


Để lưu trữ đồ thị và thực hiện các thuật toán khác nhau, ta cần phải biểu diễn đồ thị trên 
máy tính, đồng thời sử dụng những cấu trúc dữ liệu thích hợp để mô tả đồ thị. Việc chọn cấu trúc 
dữ liệu nào để biểu diễn đồ thị có tác động rất lớn đến hiệu quả thuật toán. Vì vậy, lựa chọn cấu 
trúc dữ liệu thích hợp biêu diễn đồ thị sẽ phụ thuộc vào từng bài toán cụ thẻ. 


113 


Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đồ thị 


Xét đồ thị đơn vô hướng G =<ƒ, E>, với tập đỉnh V = /1, 2,..., n}, tập cạnh E = £e@;, ez,.., 
e„}. Ta gọi ma trận kề của đồ thị Œ là ma trận có các phần tử hoặc bằng 0 hoặc bằng 7 theo qui 
định như sau: 


A = (ay: ay = 1 nêu (¡,j) eE, ay = 0 nêu (j) #E; ï, j =1, 2,..., nệ. 
Ví dụ 1. Biểu diễn đồ thị trong hình 5.10 dưới đây bằng ma trận kê. 


^ đ 1 ¿ 3 4 5 6 


3 5 
Hình 5.10. Đồ thị vô hướng G 


®< C + C2 t3 = 
© CC CC - CC 
c"¬»c©  -/ˆ—= CC 
¬ CO  c=  m 
¬ €ŒG C)..—'-£“—- 
¬ CC — = CC CC 
¬ — CC CC CC 


© 
¬ 
© 


Tính chât của ma trận kê: 


a. Ma trận kề của đồ thị vô hướng là ma trận đối xứng 4/¡,jJ = A7, ij; ¡, j = 1, 2,... n. Ngược 
lại, mỗi (0, 7) ma trận cấp n đẳng cầu với một đơn đồ thị vô hướng ø đỉnh; 


b. Tổng các phần tử theo dòng ¡ ( cột) của ma trận kề chính bằng bậc đỉnh ¿ (đỉnh /); 


c. Nếu ký hiệu ñ ,1, j = L2,...,n ti Gác phần tử của ma trận. Khi đó: 
A'=A.A... A (p lần); aƑ.i, j =1/2.....n, 


cho ta số đường đi khác nhau từ đỉnh ¿ đến đỉnh 7 qua p-7 đỉnh trung gian. 


Ma trận kề của đồ thị có hướng cũng được định nghĩa hoàn toàn tương tự, chúng ta chỉ cần 
lưu ý tới hướng của cạnh. Ma trận kề của đồ thị có hướng là không đối xứng. 


Ví dụ 2. Tìm ma trận kề của đồ thị có hướng trong hình 5. 1. 


{œ‹Ã ằ+®> G2 t) C 
¬ CC c — 
CC _= \ 
CC Đ.‹› 
= = >> 
CC 


3 4 


Hình 5.11. Đồ thị có hướng G 


114 


Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đô thị 


Trong rất nhiều ứng dụng khác nhau của lý thuyết đồ thị, mỗi cạnh e =(,v) của nó được 
gán bởi một số c(e) = c(w,v) gọi là trọng số của cạnh e. Đồ thị trong trường hợp như vậy gọi là đồ 
thị trọng SỐ. Trong trường hợp đó, ma trận kề của đồ thị được thay bởi ma trận trọng SỐ c= cử}, 
Lj= L,2,...n. clijJ = c(ij) nếu (,j) eE, clijJ = Ønễu (¡, 7) £E. Trong đó, Ønhận các giá trị: 0, 
23 -øo tuỳ theo từng tình huống cụ thê của thuật toán. 


Ví dụ 3. Ma trận kể của đồ thị có trọng số trong hình 5.12. 





Hình 5.12. Đồ thị trọng số G. 


®< tœứœ: + C2 t3) = 

CC CC ¬\ C2 C 

c cổ CC `» 
C2) CC CC CC  ¬\ 
C{x‹ 0O CC CC CC >> 
\© CC œ v©ô)› CC CC (+ 
©= '+C tk CC CC CC 


Ưu điểm của phương pháp biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề (hoặc ma trận trọng số) là ta dễ 
dàng trả lời được câu hỏi: Hai đỉnh ø, y có kề nhau trên đồ thị hay không và chúng ta chỉ mất đúng 
một phép so sánh. Nhược điểm lớn nhất của nó là bất kể đồ thị có bao nhiêu cạnh ta đều mất nŸ 
đơn vị bộ nhớ đề lưu trữ đồ thị. 


5.4.2. Danh sách cạnh (cung) 


Trong trường hợp đồ thị thưa (đồ thị có số cạnh m < ốn), người ta thường biểu diễn đồ thị 
dưới dạng danh sách cạnh. Trong phép biểu diễn này, chúng ta sẽ lưu trữ danh sách tất cả các 
cạnh (cung) của đồ thị vô hướng (có hướng). Mỗi cạnh (cung) e(+, y) được tương ứng với hai biễn 
dauJe], cuoi[e]. Như vậy, để lưu trữ đồ thị, ta cần 2m đơn vị bộ nhớ. Nhược điểm lớn nhất của 
phương pháp này là để nhận biết những cạnh nào kể với cạnh nào chúng ta cần 7m phép so sánh 
trong khi duyệt qua tất cả m cạnh (cung) của đồ thị. Nếu là đồ thị có trọng số, ta cần thêm zm đơn 
vị bộ nhớ để lưu trữ trọng số của các cạnh. 


Ví dụ 4. Danh sách cạnh (cung) của đồ thị vô hướng trong hình 5.10, đồ thị có hướng hình 
5.11, đồ thị trọng số hình 5.12. 


15 


Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đồ thị 


Dau Cuoi Dau Cuoi Dau Cuoi Trongso 
1 2 1 3 1 2 3 
1 3 1 3 1 3 7 
2 3 2 4 ^ 3 6 
5 4 5 Đ) 2 4 6 
3 : 3 4 3 Š 3 
4 P) 5 1 4 2 S 
4 6 4 6 5 
¬ 6 5 6 ) 
Danh sách cạnh cung hình 5.10 Hình 5.11 Danh sách trọng số hình 5.12 
5.4.3. Danh sách kề 


Trong rất nhiều ứng dụng, cách biểu diễn đồ thị dưới dạng danh sách kề thường được sử 
dụng. Trong biểu diễn này, với mỗi đỉnh v của đồ thị chúng ta lưu trữ danh sách các đỉnh kề với 
nó mà ta ký hiệu là Ke(), nghĩa là 

KeW) = {ue V: (u, v)cÈ}, 

Với cách biểu diễn này, mỗi đỉnh ¡ của đồ thị, ta làm tương ứng với một danh sách tất cả các 
đỉnh kề với nó và được ký hiệu là r¡s(). Đề biểu diễn 7¡s/), ta có thể dùng các kiểu đữ liệu kiểu 
tập hợp, mảng hoặc danh sách liên kết. 


Ví dụ 5. Danh sách kể của đồ thị vô hướng trong hình 5.10, đồ thị có hướng trong hình 5. I I 
được biểu diễn bằng danh sách kề như sau: 


List() List() 
Đỉnh 1 Đỉnh 1 3 5 
Ũ 2 4 5 
3 3 4 
4 5 1 
5 
6 





NHỮNG NỘI DUNG CẢN GHI NHỚ 


* Nắm vững và phân biệt rõ các loại đồ thị: đơn đồ thị, đa đồ thị, đồ thị vô hướng, 
đồ thị có hướng, đồ thị trọng số. 


116 


Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đô thị 
v Nắm vững những khái niệm cơ bản về đồ thị: đường đi, chu trình, đồ thị liên 
thông. 


*“. Hiểu và năm rõ bản chất của các phương pháp biểu diễn đồ thị trên máy tính. Phân 
tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp biểu diễn. 


v_ Chuyển đổi các phương pháp biểu diễn qua lại lẫn nhau giúp ta hiểu được cách 
biểu diễn đồ thị trên máy tính. 


BÀI TẬP CHƯƠNG 5 


Bài 1. Trong một buổi gặp mặt, mọi người đều bắt tay nhau. Hãy chỉ ra rằng số lượt người 
bắt tay nhau là một số chẵn. 


Bài 2. Một đơn đồ thị với n đỉnh có nhiều nhất là bao nhiêu cạnh? 


Bài 3. Hãy biểu diễn các đồ thị G1, G2, G3 dưới đây đưới dạng ma trận kề. 


N 2 S 
Ị ˆÀ, 7 
3 6 ì 6 


a. Đồ thị vô hướng GI. b. Đồ thị có hướng G2. 





c. Đồ thị trọng số G3 


Bài 4. Hãy biểu diễn các đồ thị G1, G2, G3 trên dưới dạng danh sách cạnh. 


Bài 5. Hãy biểu diễn các đồ thị G1, G2, G3 trên dưới dạng danh sách kề. 


117 


Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đồ thị 
Bài 6. Xác định bậc của các đỉnh của các đồ thị G1, G2, G3 trên. 
Bài 7. Hãy tạo một file dữ liệu theo khuôn dạng như sau: 


-__ Dòng đầu tiên là số tự nhiên n là số các đỉnh của đồ thị. 
- _N đòng kế tiếp là ma trận kề của đồ thị. 
Viết chương trình chuyên đôi file dữ liệu trên thành file đữ liệu dưới dạng danh sách cạnh 
của đô thị. 
Bài 8. Hãy tạo một file dữ liệu theo khuôn dạng như sau: 
- _ Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên n và m là số các đỉnh và các cạnh của đồ thị. 
- _ M dòng kế tiếp ghi lại thứ tự đỉnh đầu, cuối của các cạnh. 
Hãy viết chương trình chuyển đổi một đồ thị cho dưới dạng danh sách cạnh thành đồ thị 


dưới dạng ma trận kê. 


Bài 9. Một bàn cờ 8x8 được đánh số theo cách sau: 











I7|18 119120121122 123 | 24 





25 | 26 | 27AẢRA< | 29 | 304 31 | 32 





33 134 |35 |36 |37 1 38 |39 | 40 





4l|42|43|44|45|46 | 47 | 48 





49 | 5 |.,W ¬#- 55 | 54 | 55 | 56 





5758159160161 |162|63| 64 
































Mỗi ô có thể coi là một đỉnh của đồ thị. Hai đỉnh được coi là kề nhau nếu một con vua đặt ở 
ô này có thê nhảy sang ô kia sau một bước đi. Ví dụ: ô I kề với ô 2, 9, 10, ô 11 kề với 2, 3, 4, 10, 
12, 18, 19, 20. Hãy viết chương trình tạo ma trận kề của đồ thị, kết quả In ra file king.out. 

Bài 10. Bàn cờ 8x8 được đánh số như bài trên. Mỗi ô có thể coi là một đỉnh của đồ thị. Hai 
đỉnh được gọi là kề nhau nêu một con mã đặt ở ô nảy có thể nhảy sang ô kia sau một nước đi. Ví 
dụ ô 1 kề với 11, 18, ô 11 kề với 1, 5, 17, 21, 26, 28. Hãy viết chương trình lập ma trận kề của đồ 
thị, kết quả ghi vào file matran.out. 


118 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


CHƯƠNG VI: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIỀM TRÊN ĐÒ THỊ 


Có nhiều thuật toán trên đồ thị được xây dựng để duyệt tất cả các đỉnh của đồ thị sao cho 
mỗi đỉnh được viêng thăm đúng một lần. Những thuật toán như vậy được gọi là thuật toán tìm 
kiếm trên đồ thị. Chúng ta cũng sẽ làm quen với hai thuật toán tìm kiếm cơ bản, đó là duyệt theo 
chiều sâu DFS (Depth First Search) và duyệt theo chiều rộng BFS (Breath First Search). Trên cơ 
sở của hai phép duyệt cơ bản, ta có thể áp dụng chúng để giải quyết một số bài toán quan trọng 
của lý thuyết đồ thị. Tóm lại, những nội dung chính được đề cập trong chương này bao gồm: 

v“. Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị. 
Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị. 
Tìm các thành phần liên thông của đồ thị. 
Tìm đường đi giữa hai đỉnh bất kì của đồ thị. 


` % 4: 


Tìm đường đi và chu trình Euler 
vé“. Tìm đường đi và chu trình Hamilton 


Bạn đọc có thể tìm hiểu sâu hơn về tính đúng đắn và độ phức tạp của các thuật toán trong 
các tài liệu [1] và [2]. 


6.1. THUẬT TOÁN TÌM KIÊM THEO CHIẾU SÂU (DFS) 

Tư tưởng cơ bản của thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu là bắt đầu tại một đỉnh vạ nào đó, 
chọn một đỉnh ø bất kỳ kề với vạ và lẫy nó làm đỉnh duyệt tiếp theo. Cách duyệt tiếp theo được 
thực hiện tương tự như đối với đỉnh vọ với đỉnh bắt đầu là ø. 

Để kiểm tra việc duyệt mỗi đỉnh đúng một lần, chúng ta sử dụng một mảng cjzaxef/7 gồm 
n phần tử (tương ứng với ø đỉnh), nếu đỉnh thứ ¡ đã được duyệt, phần tử tương ứng trong mảng 
chuaxet[] có giá trị ⁄4LSE. Ngược lại, nếu đỉnh chưa được duyệt, phần tử tương ứng trong mảng 
có giá trị TRUE. Thuật toán có thể được mô tả bằng thủ tục đệ qui D#S 0 trong đó: c#axet - là 
mảng các giá trị logic được thiết lập giá trị TRUE. 

void DFS( int v)4{ 
Thăm_ Đỉnh(v); chuaxet[v]:= FALSE; 
for (u eke(V) ) { 
if (chuaxet[u] ) DFS(u); 


119 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 


Thủ tục 2S sẽ thăm tất cả các đỉnh cùng thành phần liên thông với vy mỗi đỉnh đúng một 
lần. Đề đảm bảo duyệt tất cả các đỉnh của đồ thị (có thể có nhiều thành phần liên thông), chúng ta 
chỉ cần thực hiện duyệt như sau: 


{ 
for (=1; i<n; i++) 
chuaxet[i]:= TRUE; /* thiết lập giá trị ban đầu cho mảng chuaxet[]*/ 
for (=1; i<n; i++) 
if (chuaxet[i] ) 
DFS( Ì); 
} 


Chú ý: Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu dễ dàng áp dụng cho đồ thị có hướng. Đối với 
đồ thị có hướng, chúng ta chỉ cần thay các cạnh vô hướng bằng các cung của đồ thị có hướng. 


Ví dụ. áp dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu với đồ thị trong hình sau: 


2 6 
































l 

Hình 6.1. Đồ thị vô hướng G. 
Đỉnh bắt đầu duyệt | Các đỉnh đã duyệt Các đỉnh chưa duyệt 
DFS(1) l 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13 
DFS(2) 1,2 3,4,5,6,7,8,9, 10, I1, 12, 13 
DFS(4) lU N4 3,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13 
DFS(3) 1,2,4, 3 5,6,7,8,9, 10, I1, 12, 13 
DFS(6) 1,2,4.3, 6 Š.7.5,9, 10,T1, 15, 13 
DFS(7) 1,2,4,3, 6,7 5,8,9, 10, I1, 12, 13 
DFS(8) 1,2,4,3, 6,7,8 5,910, 11, 12, 13 
DFS(10) 1,2,4.3, 6,7,8,10 5,9 11,12, 13 

















120 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 




















DFS(5) 1,2,4.3, 6,7,8,10,5 9,11, 12, 13 
DFS(9) 1,2,4,.3, 6,7,8,10,5,9 11,121 
DFS(13) 1,2,4,3, 6,7,8,10,5,9,13 11,12 
DFS(11) 1,2,4.3, 6,7,8,10,5,9,13,11 12 
DFS(11) 1,2,4,.3, 6,7,8,10,5,9,13,11,12 Ò 














Kết quả duyệt: 1, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 10, 5, 9, 13, 11, 12 


Dưới đây là văn bản chương trình. Trong đó các hàm: 


void Init(int GI]IMAX), int *ñ): dùng đề đọc đữ liệu là từ tệp DES.IN là biểu diễn của đồ 
thị đưới dạng ma trận kề như đã đề cập trong bài tập 5.4. A là ma trận vuông lưu trữ biểu diễn của 


đồ thị 


void DFS(int GI]IMAX), int n, int v, int chuaxet[]): là thuật toán duyệt theo chiều sâu với 
đồ thị G gồm n đỉnh và đỉnh bắt đầu duyệt là v. 


#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <io.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 100 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
/* Depth First Search */ 
void Tnit(int G[][MAX], int *n)4 
FILE *fp; int i, j; 
fp=fopen("DFS.IN", "r"); 
if(fp==NULL)4 
printf( \n Khong co file input”); 
delay(2000);return; 
} 
fscanf(fp,"%d”, n); 
printf(\n So dinh do thi:%d”,*n); 
printf(”\n Ma tran ke cua do thi:"); 


for(i=1; i<=*n;i++)4 


121 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 


printf( An"); 

forj=1; j<=*n;j++)4 
fscanf(fp,"%d", &G[i]D]); 
printf("%3d", G[i][j]); 


} 
void DFS(int G[][MAX], int n, int v, int chuaxet[])4 


int u; 
printf("%3d”,v);chuaxet[v]=FALSE; 
for(u=1; u<=n; u++)4 
if(G[v][u]==1 && chuaxet[u]) 
DFS(G,n, u, chuaxet); 


} 
void main(void)4 
int GIMAX][MAX], n, chuaxet[MAX]; 
Tnit(G, &n); 
for(int i=1; i<=n; i++) 
chuaxet[i]=TRUE; 
printf(\n\n”); 
for(i=1; i<=n;i++) 
if(chuaxet[ï]) 
DFS( G,n, ¡, chuaxet); 
getchQ; 
} 


6.2. THUẬT TOÁN TÌM KIÊM THEO CHIẾU RỘNG (Breadth First Search) 


Đề ý rằng, với thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, đỉnh thăm càng muộn sẽ trở thành đỉnh 
sớm được duyệt xong. Đó là kết quả tất yếu vì các đỉnh thăm được nạp vào stack trong thủ tục đệ 
qui. Khác với thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng thay thế 
việc sử dụng stack bằng hàng đợi queue. Trong thủ tục này, đỉnh được nạp vào hàng đợi đầu tiên 
là v, các đỉnh kề với v ( v„ v,.., v¿) được nạp vào queue kế tiếp. Quá trình duyệt tiếp theo được 


bắt đầu từ các đỉnh còn có mặt trong hàng đợi. 


122 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


Đề ghi nhận trạng thái duyệt các đỉnh của đồ thị, ta cũng vẫn sử dụng mảng cjzaxet/7j gồm 
n phần tử thiết lập giá trị ban đầu là 7®UE. Nếu đỉnh ¡ của đồ thị đã được duyệt, giá trị chuaxet/ij 
sẽ nhận giá trị F44LSE. Thuật toán dừng khi hàng đợi rỗng. Thủ tục 8S dưới đây thể hiện quá 
trình thực hiện của thuật toán: 


void BFS(int u){ 
queue = ÿ; 
u <= queue; /*nạp u vào hàng đợi*/ 
chuaxet[u] = false;/* đổi trạng thái của u*/ 
while (queue z ¿ ) { /* duyệt tới khi nào hàng đợi rỗng*/ 
queue<=p; /*lẫy p ra từ khỏi hàng đợi%/ 
Thăm_ Đỉnh(p); /* duyệt xong đỉnh p*/ 
for (v e ke(p) ) {/* đưa các đỉnh v kê với p nhưng chưa được xét vào hàng đợi*%/ 
if (chuaxet[v] ) { 
v<= queue; /*đưa v vào hàng đợi%/ 


chuaxet[v] = false;/* đổi trạng thái của v*/ 


} 
}/# end while*/ 
}/* end BFS*%/ 


Thủ tục 8#S sẽ thăm tất cả các đỉnh dùng thành phần liên thông với ø. Đề thăm tất cả các 
đỉnh của đồ thị, chúng ta chỉ cần thực hiện đoạn chương trình dưới đây: 


% 
for (u=1; u<n; u++) 
chuaxet[u] = TRUE; 
for (ueV) 
if (chuaxet[u] ) 
BFS(u); 


125 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 


Ví dụ. Áp dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng với đồ thị trong hình 6.2 sau: 


^ 6 


13 


10 


Hình 6.2. Đồ thị vô hướng G=<V,E> 















































Các đỉnh đã duyệt Các đỉnh trong hàng đợi Các đỉnh còn lại 

ù Ộ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 
l 2,5, IÌ 4,5,6,7,8,9,10,12,13 
12 3,11,4,6 5,7,8,9,10,12,13 
1,2, 5 I1,4,6 3,/.0.0.,10,12.15 
122,5, 1Í 4,6, 12, 13 5,7,5,9,10 

I2 o,11,4 6,12,13 Š,/2020,10 

1, 2, 3, 11, 4, 6 l7 5,9,10 

122 5,11,4 6/12 13,9% 3;0,10 

1,2,5, 11,4,6,12, 13 TẤN O 5,10 
l,2,5,11,4,6,12, 13.7 6,9 S„1U 

1:2, 5, 11,4, 6,12, 15, 7.4 910 S 

1,2, 3, I1,4, 6,12, 13, 7,8, 9 10, Š Ộ 

1,2,3,11, 4, 6,12, 13. 5010 19 Ộ 
1,2,3,11,4,6,12,138 5 đi QÁ5 Lọ Ộ 











Kết quả duyệt: 1,2,3,11, 


4,6,12,13,7, 8, 9,10, 5. 


Văn bản chương trình cài đặt theo BFS được thể hiện như sau: 


#include <stdio.h> 


#include <conio.h> 


124 





Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


#include <io.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 100 
#define TRUE 1 
#dine FALSE 0 
/* Breadth First Search */ 
void Tnit(int G[][MAX], int *n, int *chuaxet){ 
FILE *fp; int i, j; 
fp=fopen(“BFS.IN”, "r"); 
if(fp==NULL}4 
printf(”\n Khong co file input”); 
delay(2000);return; 
1 
fscanf(fp,"%d”, n); 
printf(\n So dinh do thi:%d”,*n); 
printf( \n Ma tran ke cua do thi:"); 
for(i=1; i<=*n;i++)4 
printf(^n'); 
for(j=1; j<=*n;j++)4 
fscanf(fp,"%d”, &G[i]D]); 
printf(“%3d", G[i]Ù]); 


} 
for(i=1; i<=*n;i++) — chuaxet[i]=0; 
_ 
void BFS(int G[][MAX], int n, int ¡, int chuaxet[], int QUEUE[MAX]){ 
int u, dauQ, cuoiQ, j; 
dauQ=1; cuoiQ=1;QUEUE[cuoiQ ]=i;chuaxet[i]=FALSE; 
/* thiết lập hàng đợi với đỉnh đầu là i*/ 
while(dauQ<=cuoiQ)4 
u=QUEUE[{dauQ]; 


125 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


printf("%3d",u);dauQ=dauQ+1; /* duyệt đỉnh đầu hàng đợi*/ 
for(j=1; j<=n;j++){ 
if(G[u][j]==1 && chuaxet[j] ){ 
cuoiQ=cuoiQ+1; 
QUEUE[cuoiQ]=j; 
chuaxet[j]=FALSE; 


} 
void main(void)4 
int GIMAX][MAX], n, chuaxet[MAX], QUEUE[MAX], i; 
Init(G, &n, chuaxet); 
printf(\n\n"); 
for(i=1; i<=n; i++) 
chuaxet[i]= TRUE; 
for(i=1; i<=n; i++) 
if (chuaxet[i]) BFS(A, n, ¡, chuaxet, QUEUE); 
getchQ; 
# 


6.3. DUYỆT CÁC THÀNH PHẢN LIÊN THÔNG CỦA ĐỎ THỊ 


Một đồ thị có thể liên thông hoặc không liên thông. Nếu đồ thị liên thông thì số thành phần 
liên thông của nó là 7. Điều này tương đương với phép duyệt theo thủ tục DƑS/) hoặc 8S) được 
gọi đến đúng một lần. Nếu đồ thị không liên thông (số thành phần liên thông lớn hơn 7) chúng ta 
có thê tách chúng thành những đồ thị con liên thông. Điều này cũng có nghĩa là trong phép duyệt 
đồ thị, số thành phân liên thông của nó bằng số lần gọi tới thủ tục 2/5 hoặc 850. 


Để xác định số các thành phần liên thông của đồ thị, chúng ta sử dụng biến mới so/ để nghi 
nhận các đỉnh cùng một thành phần liên thông trong mảng c#zaxeí/7 như sau: 


- Nếu đỉnh ¡ chưa được duyệt, chuaxefj/TJ có giá trị 0; 
- Nếu đỉnh ¡ được duyệt thuộc thành phần liên thông thứ j=sø//, ta ghi nhận chuaxefJiJj=soli; 
- Các đỉnh cùng thành phần liên thông nếu chúng có cùng giá trị trong mảng chuaxetjJ. 


Với cách làm như trên, thủ tục BƑS) hoặc DFS() có thể được sửa lại như sau: 


126 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


void BFS(int u)4{ 

queue = ÿ; 
u <= queue; /*nạp u vào hàng đợi%/ 
solt = solt+1; chuaxet[u] = solt; /*solt là biến toàn cục thiết lập giá trị 0*/ 
while (queue z ¿ ) { 

queue<=p; /* lấy p ra từ stack*/ 

for v e ke(p) { 

if (chuaxet[v] ) { 
v<= queue; /*nạp v vào hàng đợi*/ 


chuaxet[v] = solt; /* v có cùng thành phần liên thông với p*/ 


} 
Đề duyệt hết tất cả các thành phần liên thông của đồ thị, ta chỉ cần gọi tới thủ tục lenthong 
như dưới đây: 
void Lien _Thong(void){ 
for (=1; i< n; i++) 
chuaxet[ï] =0; 
for(i=1; i<=n; i++) 
if(chuaxet[i]==0){ 
solt=solt+1; 


BFS(Ì); 


} 
Đề ghi nhận từng đỉnh của đồ thị thuộc thành phần liên thông nào, ta chỉ cần duyệt các đỉnh 
có cùng chung giá trị trong mảng chuaxef/7 như dưới đây: 


void Result( int solt)4 
if (solt==1){ 
< Do thi la lien thong>; 


} 


for( i=1; i<=solt;i++)4 


L2 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 


/* Đưa ra thành phần liên thông thứ i*/ 
for( j=1; j<=n;j++){ 
if( chuaxet[j]==i) 
<đưa ra đỉnh j>; 














} 
+ 
Ị 
Ví dụ. Đồ thị vô hướng trong hình 6.3 sẽ cho ta kết quả trong mảng c#axef như sau: 
1 25 3 
4 5 7 
S 9 
®——— 
Hình 6.3. Đồ thị vô hướng G=<V,E>. 
Số thành phần liên thông Kết quả thực hiện BFS Giá trị trong mảng chuaxeft{ | 
0 Chưa thực hiện Chuaxet[] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0} 
1 BFS(I): I,2, 4,5 Chuaxef[ ] = {1,1,0,1,1,0,0,0,0} 
“ BFSG): 3,6, 7 Chuaxet[] = {1,1,2,1,1,2,2,0,0} 
3 BFS(6): §, 9 Chuaxeft[] ={ 1,1,2,1,1,2,2,3,3} 

















Như vậy, đỉnh 7, 2, 4, 5 cùng có giá trị 7 trong mảng chaxeí/ƒ thuộc thành phần liên thông 
thứ 1; 
Đỉnh 3, 6,7 cùng có giá trị 2 trong mảng cjzaxe:/7 thuộc thành phần liên thông thứ 2; 
Đỉnh 8, 9 cùng có giá trị 3 trong mảng chaxeí/J thuộc thành phần liên thông thứ 3. 
Văn bản chương trình được thể hiện như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <io.h> 
#include <stdlib.h> 


#include <dos.h> 


128 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


#define MAX 100 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
/* Breadth First Search */ 
void Tnit(nt G[][MAX], int *n, int *solt, int *chuaxet){ 
FILE *fp; int i, j; 
fp=fopen("lienth.IN", "r"); 
if(fp==NULL){ 
printf(\n Khong co file input”); 
delay(2000);return; 
} 
fscanf(fp,"%d”, n); 
printf(\n So dinh do thi:%d”,*n); 
printf( \n Ma tran ke cua do thi:"); 
for(i=1; i<=*n;i++}4 
printf(\Wn"); 
for(j=1; j<=*n;j++}4 
fscanf(fp,"%d”, &G[i]]); 
printf("%3d”, G[ï]Ù]); 


ụ 
for(i=1; i<=*n;i++) 
chuaxet[ï]=0; 
*solt=0; 
h 
void Result(int *Xchuaxet, int n, int solt){ 
printf(Cn\n'); 
if(solt==1)4 
printf(”\n Do thi la lien thong”); 
getch(); return; 
} 


for(int i=1; i<=solt;i++)4 


T9 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 


printf(\n Thanh phan lien thong thu %d:”,Ì); 
for(int j=1; j<=n;j++)4 
if( chuaxet[j]==i) 
printf("%3d”, j); 


} 
void BFS(int G[][MAX], int n, int ¡, int *solt, int chuaxet[], int QUEUE[MAX]){ 
int u, dauQ, cuoiQ, j; 
dauQ=1; cuoiQ=1;QUEUE[cuoiQ]=i;chuaxet[i]=*solt; 
while(dauQ<=cuoiQ)4 
u=QUEUE[dauQ];printf("%3d”,u);dauQ=dauQ+1; 
for(j=1; j<=n;j++){ 
if(G[u][j]==1 && chuaxet[j]==0)4 
cuoiQ=cuoiQ+1; 
QUEUE[cuoiQ]=j; 


chuaxet[j]=*solt; 


N 
void Lien_ Thong(void)4{ 
int GIMAX][MAXT]; n; chuaxet[MAX], QUEUE[MAX], solt,i; 
clrscr();Init(G, &n,&solt, chuaxet); 
printf(\n\n”); 
for(i=1; i<=n; i++) 
if(chuaxet[i]==0){ 
solt=solt+1; 
BFS(G, n, ¡, &solt, chuaxet, QUEUE); 
Ề 
Result(chuaxet, n, solt); 


getchQ; 


130 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


} 

void main(void)4 
Lien _Thong(Q); 

} 


6.4. TÌM ĐƯỜNG ĐI GIỮA HAI ĐỈNH BÁT KỲ CỦA ĐỎ THỊ 
Bài toán: Cho đồ thị G=(, F). Trong đó V là tập đỉnh, # là tập cạnh của đồ thị. Hãy tìm 
đường đi từ đỉnh s eŸƒ tới đỉnh / eŸ. 


Thủ tục 8ƑS(s) hoặc DƑS(s) cho phép ta duyệt các đỉnh cùng một thành phần liên thông với 
s. Như vậy, nếu trong số các đỉnh liên thông với s chứa thì chắc chắn có đường đi từ s đến 7. Nếu 
trong số các đỉnh liên thông với s không chứa ứ thì không tồn tại đường đi từ s đến /. Do vậy, 
chúng ta chỉ cần gọi tới thủ tục 2/5) hoặc 8ƑS(s) và kiểm tra xem đỉnh / có thuộc thành phần 
liên thông với s hay không. Điều này được thực hiện đơn giản thông qua mảng trạng thái 
chuaxet[]. Nếu chuaxet[t] = False thì có nghĩa t cùng thành phần liên thông với s. Ngược lại 
chuaxet[t] = True thì t không cùng thành phần liên thông với s. 


Đề ghi nhận đường đi từ s đến t, ta sử dụng một mảng truoc[] thiết lập giá trị ban đầu là 0. 
Trong quá trình duyệt, ta thay thê giá trị của truoc[v] để ghi nhận đỉnh đi trước đỉnh v trong đường 
đi tìm kiếm từ s đến v. Khi đó, trong thủ tục DFS(v) ta chỉ cần thay đối lại như sau: 


void DFS( int v)4 
chuaxet[v]:= FALSE; 
for (u eke(V) ) { 

if (chuaxet[u] ) 4 

truoc[u]=v; 
DFS(u); 
Ề 


} 
Đối với thủ tục 8S) được thay đôi lại như sau: 

void BFS(nt u)4 
queue = ¿; 
u <= queue; /*nạp u vào hàng đợi%/ 
chuaxet[u] = false;/* đổi trạng thái của u*/ 
while (queue z ¿ ) { /* duyệt tới khi nào hàng đợi rỗng*/ 

queue<=p; /*lẫy p ra từ khỏi hàng đợi*/ 


131 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 


for (v e ke(p) ) {/* đưa các đỉnh v kề với p nhưng chưa được xét vào hàng đợi*%/ 
if (chuaxet[v] ) { 
v<= queue; /*đưa v vào hàng đợi%/ 
chuaxet[v] = false;/* đổi trạng thái của v*/ 


truoc[v]=p; 


Ỳ 
}/# end while*/ 
}/* end BFS*%/ 
Kết quả đường đi được đọc ngược lại thông qua thủ tục ResultQ như sau: 
void Result(void)4 
if(truoc[t]==0)4 
<Không có đường đi từs đến t>; 


return; 


]J=b 
while(truoc[j]!=s)4 
<thăm đỉnh j>; 
j=truoc[]j]; 
: 
<thăm đỉnh s>; 
} 


Ví dụ. Tìm đường đi từ đỉnh 7 đến đỉnh 7 bằng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng với đồ 
thị trong hình 6.4 dưới đây 





Hình 6.4. Đồ thị vô hướng G=<V,E> 


132 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


Ta có, BFS(1) = 1,2,3,11,4,6,12,13,7,8,9, 10,5. Rõ ràng chuaxef[7} = True nên có đường ổi 
từ đỉnh 7 đến đỉnh 7. Bây giờ ta xác định giá trị trong mảng #oc/7 để có kết quả đường đi đọc 
theo chiều ngược lại. 


Truoc[j7] = 6; truoc[6j = 2; truocl2j =l => đường đi từ đỉnh 7 đến đỉnh 7 là 7 
=>2=>6=>7. 


Toàn văn chương trình được thể hiện như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <io.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 100 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0int n, truoc[MAX], chuaxet[MAX], queue[MAX]; 
int A[MAX][MAX]; int s, t; 
/* Breadth First Search */ 
void Init(void)4 
FILE *fp; int i, j; 
fp=fopen("lienth.IN", "r"); 
if(fpe==NULL)4 
printf(”\n Khong co file input”); 
delay(2000);return; 
} 
fscanf(fp,"%d”, &n); 
printf( \n So dinh do thi:%d”,n); 
printf(”\n Ma tran ke cua do thi:"); 


for(i=1; i<=n;i++){ 
printf(”\n"); 
forj=1; j<=n;j++) 
fscanf(fp,"%d”, &A[i]D]); 
printf("%3d", A[ï]D]); 


l5 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 


} 
for(i=1; i<=n;i++)4 
chuaxet[ï]=TRUE; 


truoc[ï]=0; 


Ệ 
void Result(void)4 
printf(“\n\n”); 
if(truoc[t]==0){ 
printf(”\n Khong co duong di tu %d den %d”,s,t); 
getch(); 
return; 
Ỷ 
printf(”\n Duong di tu %d den %d la:”,s,t); 
int j = t;printf("%d<=”, t); 
while(truoc[j]!=s)4 
printf("%3d< =",truoc[j]); 
j=truoc[]j]; 
J 
printf(“%3d”,s); 
Ỷ 
void In(void)4{ 
printf(n\n”); 
for(int i=1; i<=n; i++) 
printf("%3d”, truoc[ï]); 
T 
void BFS(nt s) { 
int dauQ, cuoiQ, p, u;printf(”\n"); 
dauQ=1;cuoiQ=1; queue[dauQ]=s;chuaxet[s]=FALSE; 
while (dauQ<=cuoiQ}4 
u=queue[dauQ]; dauQ=dauQ+1; 
printf("%3d”,u); 


134 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


for (p=1; p<=n;p++){ 
if(A[u][p] && chuaxet[p])4 
cuoiQ=cuoiQ+1;queue[cuoiQ]=p; 


chuaxet[p]=FALSE;truoc[p]=u; 


} 

void duongdi(void)4{ 
int chuaxet[MAX], truoc[MAX], queue[MAX]; 
Tnit();BFS(s);Result(); 

Ẳ 

void main(void)4 
clrscr(); 
printf( \n Dinh dau:"); scanf(”%d”,&s); 
printf(”\n Dinh cuoi:"); scanf(”“%d”,&t); 
Init();printf(\n");BFS(S); 
nQ;getch(; 
Result();getch(); 

# 


6.5. ĐƯỜNG ĐI VÀ CHU TRÌNH EULER 


Định nghĩa. Chu trình đơn trong đồ thị G đi qua mỗi cạnh của đồ thị đúng một lần được gọi 
là chu trình Euler. Đường đi đơn trong G đi qua mỗi cạnh của nó đúng một lần được gọi là đường 
đi Euler. Đồ thị được gọi là đồ thị Euler nếu nó có chu trình Euler. Đồ thị có đường đi Euler được 
gọ! là nửa Euler. 


Rõ ràng, mọi đồ thị Euler đều là nửa Euler nhưng điều ngược lại không đúng. 


Ví dụ 1. Xét các đồ thị G1, G2, G3 trong hình 6.5. 


X4 im» 


GI G2 G3 
Hình 6.5. Đồ thị vô hướng G1, G2, G3. 
135 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


Đồ thị G1 là đồ thị Euler vì nó có chu trình Euler a, e, c, d, e, b, a. Đồ thị G3 không có chu 
trình Euler nhưng chứa đường đi Euler a, c, d, e, b, d, a, b vì thế G3 là nửa Euler. G2 không có 
chu trình Euler cũng như đường đi Euler. 


Ví dụ 2. Xét các đồ thị có hướng H1, H2, H3 trong hình 6.6. 

b a b a b 
: XỊ 

d Ẻ d d C 


HI H2 H5 


a 


Hình 6.6. Đồ thị có hướng H1, H2, H3. 


Đồ thị H2 là đồ thị Euler vì nó chứa chu trình Euler a, b, c, d, e, a vì vậy nó là đồ thị Euler. 
Đồ thị H3 không có chu trình Euler nhưng có đường đi Euler a, b, c, a, d, c nên nó là đồ thị nửa 
Euler. Đồ thị HI không chứa chu trình Euler cũng như chu trình Euler. 


Định lý. Đồ thị vô hướng liên thông G=(V, E) là đồ thị Euler khi và chỉ khi mọi đỉnh của G 
đều có bậc chăn. Đồ thị vô hướng liên thông G=(V, E) là đồ thị nửa Euler khi và chỉ khi nó không 
có quá hai đỉnh bậc lẻ. 

Đề tìm một chu trình Euler, ta thực hiện theo thuật toán sau: 


* Tạo một mảng CE đề ghi đường đi và một s/zc& để xếp các đỉnh ta sẽ xét. Xếp vào đó một 
đỉnh tuỳ ý nào đó của đồ thị, nghĩa là đỉnh ø sẽ được xét đầu tiên. 


* Xét đỉnh trên cùng của ngăn xếp, giả sử đỉnh đó là đỉnh v; và thực hiện: 
“_ Nếu v là đỉnh cô lập thì lấy y khỏi ngăn xếp và đưa vào CE; 
“_ Nếu v là liên thông với đỉnh x thì xếp x vào ngăn xếp sau đó xoá bỏ cạnh (1, x); 


* Quay lại bước 2 cho tới khi ngăn xếp rồng. Kết quả chu trình Euler được chứa trong CE 
theo thứ tự ngược lại. 


Thủ tục Euler_Cycle sau sẽ cho phép ta tìm chu trình Euler. 
void Euler _ Cycle(void)4 
Stack:=¿; CE:=d; 
Chọn u là đỉnh nào đó của đồ thị; 
u=>Stack; /* nạp u vào stack*/ 
while (Stackz¿ ) { /* duyệt cho đến khi stack rỗng*/ 
x= top(Stack); /* x là phần tử đầu stack */ 


136 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 
Íf ke) z ¿) ) { 
y = Đỉnh đầu trong danh sách ke(x); 
Stack< =y; /* nạp y vào Stack*/ 


Ke(x) = Ke(x) \{V}; 
Ke(y) = Ke(y)\{x}; /*loại cạnh (x,y) khỏi đồ thị}*/ 


else { 
X<= Stack; /*lẫy x ra khỏi stack*/; 


CE <=x; /* nạp x vào CE;*/ 


1 
Ví dụ. Tìm chu trình Euler trong hình 6.7. 


Hình 6.7. Đồ thị vô hướng G. 


Các bước thực hiện theo thuật toán sẽ cho ta kết quả sau: 












































Bước Giá trị trong stack Giá trị trong CE Cạnh còn lại 

1 F 1,2,3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10 
2 fa 2,3,4,5,6,7, 8,9, 10 
3 fa,c 3,4,5,6, 7,8,9, 10 

4 fa,c,f 3,4,5,6, 7,9, 10 

5 fa,c f 3,4,5,6,7,9, 10 

6 fa,c,b f 3,4,6,7, 9, 10 

7 fa,c,b,d f 3,4,7,9, 10 

S f,a,c, b, d,c f 3,4,7,10 

9 fa,c,b,d fc 3,4,7, 10 

10 fa,c,b,d,e fc 3,4,7 

11 fa,c,b,d,e,b fc 3,4 

12 fa,c,b,d,e,b,a fc 3 














137 





Chương 6- Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 









































13 fa,c,b,d,e,b,a,d fc 

14 fca,c,b,d,e,b,a fc,d 

15 fa,c,b,d,e,b fc,d,a 

16 fa,c,b,d,e f,c,d,a,b 

17 fa,c,b,d f,c,d,a,b,e 

18 f,a,c,b f,c,d,a,b,e,d 

19 f,a,c f,c,d,a,b,e,d,b 

20 fa f,c,d,a,b,e,d,b,c 

21 f f,c,d,a,b,e,d,b,c,a 
22 f,c,d,a,b,e,d,b,c,a,f 





Chương trình tìm chu trình Euler được thể hiện như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 50 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
int A[MAX][MAX], n, u=1; 
void Tnit(void)4 
int i, J;FTLE *fp; 
fp = fopen(“CTEULER.IN", "r"); 
fscanf(fp,"%d”, &n); 
printf(”\n So dinh do thi:%od”,n); 
printf(”\n Ma tran ke:”); 
for(i=1; i<=n;i++)4 
printf( An"); 
for(=1; j<=n;j++)4{ 
fscanf(fp,"%d”, &A[ï][j]); 
printf("%3d", A[i]D]); 


138 








} 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


} 
fclose(fp); 


int Kiemtra(void)4 


} 


int i, j, s, d; 
d=0; 
for(i=1; i<=n;i++)4 
s=0; 
for(j=1; j<=n;j++) 
s+=A[i]Ùl› 
if(s%2) d++; 
} 
if(d>0) return(FALSE); 
return(TRUE); 


void Tim(void)4 


int v, x, top, dCE; 
int stack[MAX], CE[MAX]; 
top=1; stack[top]=u;dCE=0; 
do { 
v = stack[top];x=1; 
while (x<=n && A[v][x]==0) 
X++; 
if (x>n) 4 
dCE++; CE[dCE]=v; top--; 
k 
else 4 
top++; stack[top]=x; 
A[vl[x]=0; A[x][v]=0; 
} 
} while(top!=0); 
printf(\n Co chu trinh Euler:"); 


139 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 


for(x=dCE; x>0; x--) 
printf(“%3d", CE[x]); 
} 
void main(void){ 
clrscr(); Init(Q); 
if(Kiemtra()) 
TimQ; 
else printf("\n Khong co chu trinh Euler"); 
getch(); 
} 


Một đồ thị không có chu trình Euler nhưng vẫn có thê có đường đi Euler. Khi đó, đồ thị có 
đúng hai đỉnh bậc lẻ, tức là tổng các số cạnh xuất phát từ một trong hai đỉnh đó là số lẻ. Một 
đường đi Euler phải xuất phát từ một trong hai đỉnh đó và kết thúc ở đỉnh kia. Như vậy, thuật toán 
tìm đường đi Euler chỉ khác với thuật toán tìm chu trình Euler ở chỗ ta phải xác định điểm xuất 
phát của đường đi từ đỉnh bậc lẻ này và kết thúc ở đỉnh bậc lẻ khác. Chương trình tìm đường đi 
Euler được thể hiện như sau: 


#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 50 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
void Tnit(int A[][MAX], int *n){ 
int i, j;FTLE *fp; 
fp = fopen(“DDEULER.IN”, "r"); 
fscanf(fp,"%d”, n); 
printf(”\n So dinh do thi:%od”,*n); 
printf(\n Ma tran ke:”); 
for(i=1; i<=*n;i++}4 
printf( \Wn"); 
for(j=1; j<=*n;j++)4 


140 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


fscanf(fp,"%d”, &A[i]Ù]); 
printf("%3d", A[i]Ljl); 


Ặ 
fclose(fp); 
Ệ 
int Kiemtra(int A[][MAX], int n, int *u){ 
int i, j, s, d; 
d=0; 
for(i=1; i<=n;i++)4 
s=0; 
for(j=1; j<=n;j]++) 
s+=A[i]Ù]› 
if(s%2)4 


d++;*u=i; 


1 
if(d!=2) return(FALSE); 
return(TRUE); 
Ệ 
void DDEULER(int A[][MAX], int n, int u){ 
int v, x, top, dCE; 
int stack[MAX], CE[MAX]; 
top=1; stack[top]=u;dCE=0; 
do { 
v = stack[top];x=1; 
while (x<=n && A[v][x]==0) 
X++; 
if (x>n) {4 
dCE++; CE[dCE]=v; top--; 


else 4 


141 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


top++; stack[top]=x; 
A[vl[x]=0; A[x][v]=0; 
} 
} while(top!=0); 
printf(”\n Co duong di Euler:"); 
for(x=dCE; x>0; x--) 
printf("% 3d", CE[x]); 
ụ 
void main(void)4 
int A[MAX][MAX], n, u; 
clrscr(); Init(A, &n); 
if(Kiemtra(A,n,&u)) 
DDEULER(A,n,u); 
else printf(”\wn Khong co duong di Euler”); 
getchQ; 
Ỷ 


Để tìm tất cả các đường đi Euler của một đồ thị n đỉnh, m cạnh, ta có thể dùng kỹ thuật đệ 
qui như sau: 


Bước 1. Tạo mảng ở có độ dài ø + ¡ như một ngăn xếp chứa đường đi. Đặt 2/0Jj=1, ¡=1 
(xét đỉnh thứ nhât của đường đì); 
Bước 2. Lần lượt cho ð/ïJ các giá trị là đỉnh kề với ð/7-17 mà cạnh (bli-1].bil) không trùng 
với những cạnh đã dùng từ 5/07 đên b/7-Tƒ. Với mỗi giá trị của 5/7j, ta kiêm tra: 
“ Nếu /<z thì tăng 7 lên 7 đơn vị (xét đỉnh tiếp theo) và quay lại bước 2. 
“ Nếu¡==z thì dãy b chính là một đường đi Euler. 
Chương trình liệt kê tất cả đường đi Euler được thể hiện như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 50 
#define TRUE 1 


142 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


#define FALSE 0 
int m, b[MAX], u, ¡, OK; 
void Tnit(nt A[][MAX], int *n)4 


} 


int i, j, s, d;FILE *fp; 
fp = fopen(“DDEULER.IN”, "r"); 
fscanf(fp,"%d", n); 
printf(\n So dinh do thi:%d”,*n); 
printf(\n Ma tran ke:"); 
u=1; d=0; m=0; 
for(i=1; i<=*n;i++) 
printf(\n");s=0; 
for0=1; j<=*n;]++} 
fscanf(fp,"%od”, &A[ï]L]); 
printf("%3d", A[i]D]); 


s+=A[i]Ù]› 
Ề 
if (s%2) { d++;u=i; } 
m=m+s; 
+ 
m=m /2; 


if (d!=2) OK=FALSE; 
else OK=TRUE; 
fclose(fp); 


void Result(void)4 


} 


int i; 
printf(”\n Co duong di Euler:"); 
for(i=0; i<=m; i++) 


printf("%3d”, b[ï]); 


void DDEULER(int *b, int A[][MAX], int n, int ¡){ 


int j, k; 


143 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 


for(j=1; j<=n;j++){ 
f (Abli-1]]II]==1) 
A[bli-11IDI=0; Ailibli-1]]=0; 
b[ï]=j; 
if==m) Result(Q; 
else DDEULER(b, A, n, i+1); 
A[bli-11IDI=1; Alibli-1]]=1; 


} 
void main(void)4 
int A[MAX][MAX], n; 
clrscr(); Init(A, &n); 
b[0]=u;i=1; 
if(OK) DDEULER(b, A, n, i); 
else printf(\wn Khong co duong di Euler"); 
getchQ; 
J 


6.6. ĐƯỜNG ĐI VÀ CHU TRÌNH HAMILTON 


Với đồ thị Euler, chúng ta quan tâm tới việc duyệt các cạnh của đồ thị mỗi cạnh đúng một 
lần, thì trong mục này, chúng ta xét đến một bài toán tương tự nhưng chỉ khác nhau là ta chỉ quan 
tâm tới các đỉnh của đồ thị, mỗi đỉnh đúng một lần. Sự thay đổi này tưởng như không đáng kẻ, 
nhưng thực tế có nhiều sự khác biệt trong khi giải quyết bài toán. 


Định nghĩa. Đường đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị mỗi đỉnh đúng một lần được gọi là 
đường đi Hamilton. Chu trình bắt đầu tại một đỉnh v nào đó qua tất cả các đỉnh còn lại mỗi đỉnh 
đúng một lần sau đó quay trở lại y được gọi là chu trình Hamilton. Đồ thị được gọi là đồ thị 
Hamilton nếu nó chứa chu trình Hamilton. Đồ thị chứa đường đi Hamilton được gọi là đồ thị nửa 
Hamilton. 


Như vậy, một đồ thị Hamilton bao giờ cũng là đồ thị nửa Hamilton nhưng điều ngược lại 
không luôn luôn đúng. Ví dụ sau sẽ minh họa cho nhận xét này. 


144 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


Ví dụ. Đồ thị đồ thi hamilton G3, nửa Hamilton G2 và G1. 


a a b a b 


GI G2 G3 
Hình 6.8. Đồ thị đồ thi hamilton G3, nửa Hamilton G2 và GI. 


Cho đến nay, việc tìm ra một tiêu chuẩn để nhận biết đồ thị Hamilton vẫn còn mở, mặc dù 
đây là vân đê trung tâm của lý thuyêt đô thị. Hơn thê nữa, cho đên nay cũng vân chưa có thuật 
toán hiệu quả đê kiêm tra một đô thị có phải là đô thị Hamilton hay không. 

Để liệt kê tất cả các chu trình Hamilton của đồ thị, chúng ta có thể sử dụng thuật toán sau: 

void Hamilton( int k) { 
/* Liệt kê các chu trình Hamilton của đồ thị bằng cách phát triển dãy đỉnh 
(X[1], X[2],..., X[k-1] ) của đồ thị G = (V, E) */ 
for ye Ke(X[k-1]) { 
if k==n+1) and (y == v0) then 
Ghinhan(X[1], X[2],..., X[n], v0); 


else { 
X[k]=y; chuaxet[y] = false; 
Hamilton(k+1); 
chuaxet[y] = true; 
} 
} 
‡ 
Chương trình chính được thể hiện như sau: 
* 


for (veV ) chuaxet[v] = true; /*thiết lập trạng thái các đỉnh*/ 
X[1] = v0; (*v0 là một đỉnh nào đó của đồ thị*) 
chuaxet[v0] = false; 


Hamilton(2); 


145 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 


Cây tìm kiếm chu trình Hamilton thể hiện thuật toán trên được mô tả như trong hình 6.9. 


^ 





Hình 6.9. Cây tìm kiếm chu trình Hamilton. 


Chương trình liệt kê các chu trình Hamilton được thể hiện như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 50 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
int A[MAX][MAX], C[MAX], B[MAX]; 
int n,i, d; 
void Tnit(void)4 
int ¡, J;FTLE *fp; 
fp= fopen("CCHMTON.IN”, "r"); 
if(fpe==NULL})4 
printf(”\n Khong co file input”); 
getch(); return; 
} 
fscanf(fp,"%d”,&n); 
printf(”\n So dinh do thi:%od”, n); 


146 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


printf(\n Ma tran ke:"); 
for(i=1; i<=n; i++)4 
printf(\n"); 
forÚ=1; j<=n; j++} 
fscanf(fp, "%d”, &A[i]D]); 
printf("%3d", A[ï]D]); 


Ỷ 
fclose(fp); 
for (i=1; i<=n;i++) 
C[I=0; 
} 
void Result(void)4 
int i; 
printfCn "); 
for(i=n; i>=0; ï--) 
printf("%3d", B[ï]); 
d++; 
† 
void Hamilton(int *B, int *C, int ï){ 
int j, k; 
for(=1; j<=n; j++){ 
if(A[B[i-1]]U]==1 &&. C[j]==0){ 
B[ï]=j; CŨ]=1; 
if(<n) Hamilton(B, C, i+1); 
else if(B[i]==B[0]) Result(); 
Ch]=0; 


} 
void main(void)4 


B[0]=1; i=1;d=0; 


147 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 


InitQ; 
Hamilton(B,C,i); 
if(d==0) 
printf(”\n Khong co chu trinh Hamilton”); 
getch(); 
Ề 
Chương trình duyệt tất cả đường đi Hamilton như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 50 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
int A[MAX][MAX], C[MAX], B[MAX]; 
int n,i, d; 
void Init(void)4 
int i, j;FILE *fp; 
fp= fopen("DDHMTON.TN”, "r"); 
if(fpe==NULL){ 
printf(”\n Khong co file input”); 
getch(); return; 
Ệ 
fscanf(fp,"%d”,&n); 
printf( \n So dinh do thi:%od”, n); 
printf(”\n Ma tran ke:"”); 
for(i=1; i<=n; i++)}4 
printf(”\W"); 
for(j=1; j<=n; j++){ 
fscanf(fp, "%d”, &A[ï][j]); 
printf("%3d”, A[i]Ù]); 


148 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


} 
fclose(fp); 
for (=1; i<=n;i++) 
C[I=0; 
Ể 
void Result(void)4 
int i; 
printf( \n "); 
for(i=n; i>0; i--) 
printf("%3d”, B[ï]); 
d++; 
; 
void Hamilton(int *B, int *C, int ï){ 
int j, k; 
for(j=1; j<=n; j++)4{ 
if(A[B[i-1]][iI==1 && C[j]==0) 
B[i]=j; CU]=1; 
if<n) Hamilton(B, C, i+1); 
else Result(); 
Cl]=0; 


} 

void main(void)4 
B[0]=1; i=1;d=0; 

InitQ; 
Hamilton(B,C,i); 
if(d==0) 
printf(\n Khong co duong di Hamilton”); 

getchQ; 


149 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 
NHỮNG NỘI DUNG CẢN GHI NHỚ 
Một thuật toán tìm kiếm trên đồ thị là phép viêng thăm các đỉnh của nó mỗi đỉnh 
đúng một lần. 
“. Phép duyệt theo chiều sâu sử dụng cấu trúc đữ liệu stack. 
v_ Phép duyệt theo chiều rộng sử dụng cấu trúc đữ liệu hàng đợi. 


v Xác định các thành phân liên thông và đường đi giữa hai đỉnh bất kỳ của đồ thị 
đều có thể sử dụng thuật toán DFSQ) hoặc BFSQ. 


* Nắm vững và phân biệt rõ sự khác biệt giữa chu trình (đường đi) Euler và chu 
trình (đường đi Hamilton). 


* Phương pháp hiểu rõ bản chất nhất của thuật toán là cài đặt và kiểm chứng thuật 
toán bằng cách viết chương trình. 


BÀI TẬP CHƯƠNG 6 
Bài 1. Cho đồ thị G=<V, E> cho bởi danh sách kề. Hãy viết thủ tục loại bỏ cạnh (u,v) thêm 


cạnh (x„y) vào đồ thị. 

Bài 2. Áp dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu để tìm tất cả các cầu trên đồ thị vô 
hướng. (Cầu là cạnh mà loại bỏ nó làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị). 

Bài 3. Áp dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu đề kiểm tra xem đồ thị có hướng G=<V, 
A> có chu trình hay không. 

Bài 4. Cho một bảng ô vuông m x n ô, ô nằm trên dòng 1, cột J gọi là ô (1, J): I=1,2,.., m; 
j=l, 2.,..n. Trong đó mỗi ô (¡, j) ta viết một số a[i.j] e{0, 1}. Hãy viết chương trình đếm số 
miền con toàn 0 của bảng. Ví dụ số miền con toàn 0 của bảng kích thước 5x5 được chỉ ra 


trong hình dưới đây: 


—¬ ¬ |C | 
¬-¬ | |_ 
=¬ =  = mm  ỊC¬> 
© CC CC 


Ị 
0 
0 
0 


Bài 5. Viết chương trình kiểm tra xem một đồ thị có là đồ thị Euler hay không? Nếu có câu 
khẳng định đúng hãy chỉ ra một chu trình Euler trong đồ thị. 


Bài 6. Viết chương trình kiểm tra xem một đồ thị có là đồ thị nửa Euler hay không? Nếu có 
câu khắng định đúng hãy chỉ ra một đường đi Euler trong đồ thị. 


Bài 7. Viết chương trình kiểm tra xem một đồ thị có phải là đồ thị Hamilton hay không. 


150 


Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đô thị 


Bài 8. Một lớp học có 40 học sinh về nghỉ hè. Biết răng mỗi em có địa chỉ ít nhất 20 bạn, và 
nếu bạn này biết địa chỉ của bạn kia thì bạn kia cũng biết địa chỉ của bạn này. Chứng minh rằng 
bất cứ hai em nào trong lớp cũng có thể nhắn tin cho nhau. 


Bài 9. Chứng minh răng, đôi với đô thị liên thông G tùy ý có n cạnh luôn luôn có thê đánh 
số các cạnh của G băng các số 1, 2..., n, sao cho tại mỗi đỉnh mà ở đó có ít nhất 2 cạnh của đồ thị 
thì USCLN của các sô nguyên việt trên các cạnh thuộc đỉnh này băng l. 

Bài 10. Trên bàn cờ có 4x4 ô vuông. Chứng minh rắng con mã không thê đi qua tât cả các 
ô, mỗi ô đúng một lân rôi trở về ô ban đầu. 


lỗi 


Chương 7: Cáy (Tree) 


CHƯƠNG VII: CÂY (TREE) 


Nội dung chính của chương này đề cập đến một loại đồ thị đơn giản nhất đó là cây. Cây 
được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của tin học như tô chức các thư mục, lưu 
trữ dữ liệu, biểu diễn tính toán, biểu diễn quyết định và tổ chức truyền tin. Những nội dung được 
trình bày bao gồm: 


v“. Cây và các tính chất cơ bản của cây. 
Một số ứng dụng quan trọng của cây trong tin học. 
Cây khung của đồ thị & các thuật toán cơ bản xây dựng cây khung của đồ thị. 


Bài toán tìm cây khung nhỏ nhất & các thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất. 


XU ẤO 


Thuật toán Kruskal tìm cây bao trùm nhỏ nhất. 
v“. Thuật toán Prim tìm cây bao trùm nhỏ nhất. 


Bạn đọc có thê tìm thấy những chứng minh cụ thể cho các định lý, tính đúng đắn và độ 
phức tạp các thuật toán thông qua các tài liệu [I], [2]. 


7.1. CÂY VÀ MỘT SÓ TÍNH CHẤT CƠ BẢN 


Định nghĩa 1. Ta gọi cây là đồ thị vô hướng liên thông không có chu trình. Đồ thị không 
liên thông, không có chu trình được gọi là rừng. 
Như vậy, rừng là đồ thị mà mỗi thành phân liên thông của nó là một cây. 


Ví dụ. Rừng gồm 3 cây trong hình 7-1. 


ìI T2 T3 
Hình 7.1. Rừng gồm 3 cây T1, T2, T3. 


l5 


Chương 7: Cây (Tree) 
Cây được coi là dạng đồ thị đơn giản nhất của đồ thị. Định lý sau đây cho ta một số tính 
chất của cây. 


Định lý. Giả sử T= <V, E> là đồ thị vô hướng n đỉnh. Khi đó những khẳng định sau là 
tương đương: 


a) T là một cây; 

b) T không có chu trình và có n-l cạnh; 

c) T liên thông và có đúng n-l cạnh; 

đ) T liên thông và mỗi cạnh của nó đều là cầu; 

e) Giữa hai đỉnh bất kỳ của T được nối với nhau bởi đúng một đường đi đơn; 

ƒ)_T không chứa chu trình nhưng hễ cứ thêm vào nó một cạnh ta thu được đúng một chu trình; 


Chứng minh. Định lý được chứng minh định lý thông qua các bước (a) =>(b) =>(c) => (d) 
=>(e) = (ƒ) = (a). Những bước cụ thể của quá trình chứng minh bạn đọc có thê tìm thấy trong 
các tài liệu [I], [2]. 


7.2. MỘT SÓ ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG CỦA CÂY 
7.2.1. Cây nhị phân tìm kiếm 


Định nghĩa. Cây nhị phân tìm kiếm T là cây nhị phân được sắp, trong đó mỗi đỉnh được 
gán bởi một giá trị khóa sao cho giá trị khóa của các đỉnh thuộc nhánh cây con bên trái nhỏ hơn 
giá trị khóa tại đỉnh gốc, giá trị khóa thuộc nhánh cây con bên phải lớn hơn giá trị khóa tại đỉnh 
gốc và mỗi nhánh cây con bên trái, bên phải cũng tự hình thành nên một cây nhị phân tìm kiếm. 


Như vậy, một cây nhị phân tìm kiếm chỉ có các đỉnh con bên trái sẽ tạo thành một cây lệch 
trái hay sắp xếp theo thứ tự giảm dần của khóa. Một cây nhị phân tìm kiếm chỉ có các đỉnh con 
bên phải sẽ tạo nên một cây lệch phải hay sắp xêp theo thứ tự tăng dân của khóa. 


Ví dụ. T1, T2, T3 là các cây nhị phân tìm kiếm lệch trái, lệch phải và cây nhị phân tìm kiếm. 


TI. Cây tìm kiếm lệch trái. T2. Cây tìm kiếm lệch phải. T3. Cây tìm kiếm 
Hình 7.2. 


153 


Chương 7: Cáy (Tree) 
Cây nhị phân tìm kiếm rất thuận tiện trong tổ chức lưu trữ và tìm kiếm thông tin. Dưới đây 
ta xét các thao tác điển hình trên cây nhị phân tìm kiếm. 


Thao tác thêm đỉnh mới vào cây nhị phân tìm kiếm: để thêm đỉnh x vào cây nhị phân 
tìm kiếm, ta thực hiện như sau: 


“ Nếu giá trị khóa của đỉnh x trùng với giá trị khóa tại đỉnh gốc thì không thể thêm 
node. 


“ Nếu giá trị khóa của đỉnh x nhỏ hơn giá trị khóa tại đỉnh gốc và chưa có lá con bên 
trái thì thực hiện thêm node vào nhánh bên trái. 


“Nếu giá trị khóa của đỉnh x lớn hơn giá trị khóa tại đỉnh gốc và chưa có lá con bên 
phải thì thực hiện thêm node vào nhánh bên phải. 


Thao tác tìm kiếm đỉnh trên cây nhị phân tìm kiếm: Giả sử ta cần tìm kiếm khóa có giá 
trị x trên cây nhị phân tìm kiếm, trước hết ta bắt đầu từ gốc: 


" Nếu cây rỗng: phép tìm kiếm không thoả mãn; 
“Nếu x trùng với khoá gốc: phép tìm kiếm thoả mãn; 
“ Nếu x nhỏ hơn khoá gốc thì tìm sang cây bên trái; 

“ Nếu x lớn hơn khoá gốc thì tìm sang cây bên phải; 

Thao tác loại bỏ đỉnh (Remove): Việc loại bỏ đỉnh trên cây nhị phân tìm kiếm khá phức 
tạp. Vì sau khi loại bỏ ta phải điều chỉnh lại cây để nó vẫn là cây nhị phân tìm kiếm. Khi loại bỏ 
đỉnh trên cây nhị phân tìm kiếm thì đỉnh cần loại bỏ có thể ở một trong 3 trường hợp sau: 

" Nếu đỉnh D cần loại là đỉnh treo thì việc loại bỏ được thực hiện ngay. 

" Nếunode D cần xoá có một cây con thì ta phải lấy node con của node p thay thể cho P- 

“ Nếu đỉnh p cần xoá có cây con thì ta xét: Nếu đỉnh cần xoá ở phía cây con bên trái 
thì đỉnh bên trái nhất sẽ được chọn làm đỉnh thê mạng, nếu đỉnh cần xoá ở phía cây 
con bên phải thì đỉnh bên phải nhất sẽ được chọn làm node thế mạng. 


7.2.2. Cây quyết định 


Định nghĩa. Cây quyết định là cây có gốc trong đó mỗi đỉnh tương ứng với một quyết định; 
mỗi cây con thuộc đỉnh này tương ứng với một kết cục hoặc quyết định có thê có. Những lời giải 
có thể có tương ứng với các đường đi từ gốc tới lá của nó. Lời giải ứng với một trong các đường 
đi này. 

Ví dụ 1. Có 4 đồng xu trong đó có 1 đồng xu giả nhẹ hơn đồng xu thật. Xác định số lần cân 
(thăng bằng) cần thiết để xác định đồng xu giả. 


Giải. Rõ ràng ta chỉ cần hai lần cân để xác định đồng xu giả vì khi ta đặt bốn đồng xu lên 
bàn cân thì chỉ có thể xảy ra hai kết cục: đồng số 1,2 nhẹ hơn hoặc nặng hơn đồng số 3, 4. Thực 


154 


Chương 7: Cây (Tree) 


hiện quyết định cân lại giống như trên cho hai đồng xu nhẹ hơn ta xác định được đồng xu nào là 
giả. Hình 7.3 dưới đây sẽ mô tả cây quyết định giải quyết bài toán. 





Hình 7.3. Cây quyết định giải quyết bài toán 


Ví dụ 2. Có tám đồng xu trong đó có một đồng xu giả với trọng lượng nhỏ hơn so với 7 
đồng xu còn lại. Nếu sử dụng cân thăng bằng thì cần mất ít nhất bao nhiêu lần cân để xác định 
đồng xu giả. 


Giải. Ta mất ít nhất hai lần cân để xác định đồng xu giả. Vì nếu ta đặt lên bàn cân mỗi bàn 
cân ba đồng xu thì có ba kết cục có thể xảy ra. Hoặc ba đồng xu bên trái nhẹ hơn ba đồng xu bên 
phải, hoặc ba đồng xu bên trái nặng hơn ba đồng xu bên phải hoặc là chúng thăng bằng. Kết cục 
thứ nhất cho ta xác định chính xác đồng xu giả nằm trong số ba đồng xu bên trái và ta chỉ cần mất 
một lần cân tiếp theo để xác định đồng xu nào là đồng xu giả. Kết cục thứ hai cho ta biết chính 
xác cả ba đồng xu bên phải là thật. Kết cục còn lại cho ta biết chính xác hai đồng xu còn lại có 
một đồng xu giả và ta chỉ cần thực hiện một lần cân thăng bằng tiếp theo để xác định đồng xu nào 
là giả. Hình 7.4 đưới đây cho ta cây quyết định giải quyết bài toán. 


< > 





Hình 7.4. Cây quyết định giải quyết bài toán. 


G 155 


Chương 7: Cáy (Tree) 


1.2.3. Mã tiền tố 


Giả sử ta cần mã hóa các chữ cái Latin viết hoa A, B,.., Z. Thông thường người ta dùng 26 
xâu nhị phân, mỗi xâu § bít để mã hóa một chữ cái. Do chỉ có 6 chữ cái, nên ta chỉ cần dùng Š bít 
để mã hóa cho các chữ cái là đủ. Với cách làm này, bảng mã đầy đủ các chữ cái được cho như 
dưới đây: 


A 00000 J 01001 Š 10010 
B 00001 K 01010 T 10011 
G 00010 L 01011 U 10100 
D 00011 M 01100 V 10101 
E 00100 N 01101 W 10110 
F 00101 O 01110 ..$ 10111 
G 00110 P ĐIiIIHI Y 11000 
H 00111 Q 10000 s., 11001 
I 01000 R 10001 


Theo bảng mã này, xâu kí tự S =”BACBARA” tương ứng với dãy nhị phân 
S* =”00001 00000 00010 00001 00000 10001 00000”. Tổng số bít cần mã hóa là 35. 


Trong xâu kí tự S =”BACBARA” chữ cái A, B xuất hiện nhiều lần hơn so với C và R. 
Trong văn bản, các chữ cái khác nhau xuất hiện với tần xuất không giống nhau. Bảng mã ở ví dụ 
trên phân bố độ dài xâu cho mọi chữ cái là giống nhau. Vấn đề đặt ra là có thê thay đổi bảng mã 
sao cho chữ cái nào xuất hiện nhiều hơn thì dùng số bít ít hơn không? 

Bảng mã với độ dài mã thay đổi không thể xây dựng một cách tùy tiện. Chắng hạn, nêu mã 
hóa A bởi 0, B bởi 1, C bởi 01, R bởi 10, khi ấy xâu “BACBARA” được mã hóa thành 
“100110100”. Nhưng xâu bít này với cùng bộ mã trên cũng có thê tương ững với “RABBCAA” 
hoặc “RCRRA”. 

Nếu mã hóa A bởi 0, B bởi 10, R bởi 110 và C bởi 111, khi ấy xâu kí tự S =”BACBARA” 
được mã hóa thành S* = “101111001100” sẽ có một cách duy nhất đề giải mã. 

Mã có tính chất đảm bảo mọi xâu kí tự tương ứng duy nhất với một dạy nhị phân gọi là mã 
tiền tố. Mã tiền tố có thê biểu diễn bằng dãy nhị phân, trong đó 

a. Các kí tự là khóa của lá trên cây. 

b. Cạnh dã tới con bên trái được gán nhãn 0. 

c.. Cạnh dẫn đến con bên phải được gán nhãn I. 

Dãy nhị phân mã hóa một kí tự là dãy các nhãn của cạnh thuộc đường đi duy nhất từ gốc tới 
lá tương ứng. 


156 


Chương 7: Cây (Tree) 


Quá trình giải mã được thực hiện như sau: đối chiếu dãy nhị phân S* và cây nhị phân T lưu 
trữ bảng mã, lần lượt đi từ sốc T theo chỉ thị của các chữ số trong dãy nhị phân S*, đi theo cạnh 
phải nếu bit đang xét có giá trị 1, đi theo cạnh trái nếu bít đang xét có giá trị 0. Khi gặp lá thì dừng 
lại xác định một kí tự là khóa của lá. Việc tìm kiếm các khóa tiếp theo được lặp lại như trên. 


Ví dụ. Cây nhị phân tương ứng trong hình 7.5 biểu diễn bảng mã: A:0 C:111 B: 10 R: 110 





Hình 7.5. Cây mã hóa tiền tố các kí tự ABRC 


7.2.4. Mã Huffman 


Bảng mã tiền tố đảm bảo tính duy nhất khi mã và giải mã nhưng không hắn đã tiết kiệm. 
Cần tô chức lại cây sao cho kí tự nào xuất hiện nhiêu lần hơn thì đứng gần gốc hơn để quá trình 
mã hóa ngắn hơn. Những vấn đề này được giải quyết trong mã Huffman. 


Thuật toán xây dựng bảng mã Huffman được thực hiện như sau: Tính tần số xuất hiện của các 
kí tự trong tập tin cần mã hóa. Tạo cây nhị phân có các lá là các kí tự sao cho lá ở mức càng lớn thì 
kí tự càng ít xuất hiện. Nói cách khác là đường đi tới các kí tự thường xuyên xuất hiện ngắn. Khi đó 
số bit của xâu mã hóa tương ứng càng ngắn. Cụ thê quá trình được thực hiện như sau: 


a. Đặt các kí tự trong văn bản S thành các lá. Bước khởi đầu, đặt các đỉnh lá này ngang 
cấp nhau. Giá trị tại mỗi đỉnh là tần xuất của kí tự đó trong văn bản S. 


b. Tìm hai đỉnh có giá trị nhỏ nhất, tạo một đỉnh mới có giá trị bằng tổng hai đỉnh kia. 
Loại hai phần tử ứng với hai đỉnh nhỏ ra khỏi S và đưa phần tử ứng với đỉnh mới vào S. 
Xem hai đỉnh nhỏ là hai nhánh con của đỉnh mới được khởi tạo. 


c. Lặp lại thủ tục b cho đến khi trong danh sách S chỉ còn một phần tử. 
d. Thay các khóa lá bởi các kí tự tương ứng. 
Ví dụ. Xét xâu kí tự S = “heretherearetheorytheoretictheoreticaltheyare” 


a. Tính sô lân xuât hiện của các kí tự 


l; 


Chương 7: Cáy (Tree) 










































































































































































Kítự e f f h a O V C 
Số lần xuất hiện 12 7 7 6 3 3 2 
b. Bước lặp 
“ Thay “c° và “Ï bởi một kí tự #1 với số lần xuất hiện là 3 
Kí tự e T t h a O #1 
Số lần xuất hiện lộ 7 7 6 3 3 3 
“ Thay 'y' và 'i' bởi một kí tự #2 với số lần xuất hiện là 4. 
Kí tự e T t h a O #2 #1 
Số lần xuất hiện | 12 7 7 6 3 3 4 3 
“ Thay °a° và °o' bởi một kí tự #3 với số lần xuất hiện là 6 
Kí tự e T t h #3 #2 #l 
Số lần xuất hiện | 12 ĩ : 6 6 4 3 
“ Thay '#l° và “#2° bởi một kí tự #4 với số lần xuất hiện là 7 
Kí tự e T t h #3 #4 
Số lần xuất hiện | 12 : 7 6 6 ñ 
“ Thay “h° và “3' bởi một kí tự #5 với số lần xuất hiện là 12 
Kítự e T t #5 4 
Số lần xuất hiện | 12 7 7 12 : 
“_ Thay “r và “7° bởi một kí tự #6 với số lần xuất hiện là 14 
Kí tự e #6 #5 #4 
Số lần xuất hiện | 12 14 ,? ï 
“ Thay “#4' và “#5° bởi một kí tự #7 với số lần xuất hiện là 19 
Kí tự e #6 #1 
Số lần xuất hiện | 12 14 19 
“ Thay '#6' và “e” bởi một kí tự #8 với số lần xuất hiện là 26 
Kí tự #8 #1 
Số lần xuất hiện 26 19 



































“ Thay “#7' và “#§` bởi một kí tự #9 với số lần xuất hiện là 45 


158 


























Chương 7: Cây (Tree) 





Kí tự 


9 





Sô lân xuât hiện 














45 





























Cây nhị phân mô tả bảng mã của xâu kí tự S được thê hiện như trong hình 7.6. 





Bảng mã tương ứng là 


€: 01 

T: 000 

ft: 001 

h: 101 
71.3. CÂY BAO TRÙM 


Hình 7.6. Cây nhị phân mô tả bảng mã cho xâu kí tự S 


a: 1000 1: 1101 
0: 1001 C: 1110 
V: 1100 L: IIII 


Định nghĩa. Cho G là đồ thị vô hướng liên thông. Ta gọi đồ thị con T của G là một cây bao 
trùm hay cây khung nếu T thoả mãn hai điều kiện: 


a. Tlà một cây; 


b. Tập đỉnh của T bằng tập đỉnh của G. 


Để tìm một cây bao trùm trên đồ thị vô hướng liên thông, có thể sử dụng kỹ thuật tìm kiếm 
theo chiều rộng hoặc tìm kiếm theo chiều sâu để thực hiện. Giả sử ta cần xây dựng một cây bao 
trùm xuất phát tại đỉnh nào đó. Trong cả hai trường hợp, mỗi khi ta đến được đỉnh v tức 
(chuaxetÍv] = true) từ đỉnh u thì cạnh (w,v) được kết nạp vào cây bao trùm. Hai kỹ thuật này được 
thể hiện trong hai thủ tục S7REE_DFS(u) và STREE_BFS(@) như sau: 


void STREE_DFS( int u){ 


159 


Chương 7: Cáy (Tree) 
/* Tìm kiếm theo chiều sâu, áp dụng cho bài toán xây dựng cây bao trùm của đồ thị vô 
hướng liên thông G=<V, E>; các biến chuaxet, Ke, T là toàn cục */ 
chuaxet[u] = true; 
for ( ve Ke(u) ) { 
if (chuaxet[v] ) { 
T:= TU (u,V); 
STREE_DFS(v); 


} 
} 
/* main program */ 
% 
for (ueV ) 
chuaxet[u]:= true; 
T =ử; 
STREE_ DFS(root); /* root là một đỉnh nào đó của đồ thị*/ 
} 
void STREE_BFS(int u){ 
QUUE=q; 
QUEUE<= u; /* đưa u vào hàng đợi*/ 
chuaxet[u] = false; 
while (QUEUEz ọ) { 
v<= QUEUE; /* lấy v khỏi hàng đợi */ 
for(p e Ke(V)){ 
if (chuaxet[u]) { 
QUEUE<= u; chuaxet[u]:= false; 
T= TUỆ, p); 


} 


/* Main program */ 


160 


Chương 7: Cây (Tree) 


for(ueV) 
chuaxet[u] = true; 
T =ử; 
STREE_ BFS(root); 
} 
Chương trình xây dựng một cây bao trùm được thể hiện như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 50 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
int CBT[MAX][2], n, A[MAX][MAX], chuaxet[MAX], sc, QUEUE[MAX]; 
void Tnit(void)4 
int i, J;FTLE *fp; 
fp= fopen("BAOTRUM1.TN", "r"); 
if(fpe==NULL)4 
printf(\n Khong co file input”); 
getch(); return; 
1 
fscanf(fp,"%d”,&n); 
printf(”\n So dinh do thi:%od”, n); 
printf(\n Ma tran ke:”); 
for(i=1; i<=n; i++)}4 
printf(\n"); 
for(=1; j<=n; j++){ 
fscanf(fp, "%d”, &A[ï]D]); 
printf("%3d”, A[i]D]); 


1Ió1 


Chương 7: Cáy (Tree) 


, 
fclose(fp); 
for (i=1; i<=n;i++) 
chuaxet[ï]= TRUE; 
‡ 
void STREE_ DFS(int i){ 
int j; 
if(sc==n-1) return; 
forj=1; j<=n; j++){ 
if (chuaxet[j] && A[i][j]){ 
chuaxet[j]=FALSE; sc++; 
CBT[sc][1]=i; CBT[sc][2]=]; 
if(sc==n-1) return; 


STREE_DFS(); 


} 
void Result(void)4 
int Ì, j; 
for(i=1; i<=sc; i++){ 
printf(”\n Canh %d:”, i); 
for(=1; j<=2; j++) 
printf("%3d", CBT[I]L]); 
} 
getch(); 
Ụ 
void STREE_BFS(int u){ 
int dauQ, cuoiQ, v, p; 
dauQ=1; cuoiQ=1; QUEUE[dauQ]=u;chuaxet[u]=FALSE; 
while(dauQ<=cuoiQ)4 
v= QUEUE[dauQ]; dauQ=dauQ+1; 
for(p=1; p<=n; p++}{ 
162 


Chương 7: Cây (Tree) 


if(chuaxet[p] && A[v][p])4 
chuaxet[p]=FALSE; sc++; 
CBT[sc][1]=v; CBT[sc][2]=p; 
cuoiQ=cuoiQ+1; 
QUEUE[cuoiQ]=p; 


if(sc==n-1) return; 


} 

void main(void)4 
int i; Init(); sc=0; ¡=1; chuaxet[i]=FALSE; /* xây dựng cây bao trùm tại đỉnh 1%/ 
STREE_BFS(i); /* STREE_DFS(¡) */ 

Result(); getch(); 

† 


7.4. TÌM CÂY BAO TRÙM NGẮN NHÁT 


Bài toán tìm cây bao trùm nhỏ nhất là một trong những bài toán tối ưu trên đồ thị có ứng 
dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của thực tế. Bài toán được phát biểu như sau: 


Cho đ=<ƒ, E> là đồ thị vô hướng liên thông với tập đỉnh ƒ = /1, 2,..., ø ¿ và tập cạnh E 
gồm z cạnh. Mỗi cạnh e của đồ thị được gán với một số không âm c(e) được gọi là độ dài của nó. 
Giả sử #=<V, T> là một cây bao trùm của đồ thị Œ. Ta gọi độ dài c(/1) của cây bao trùm # là 
tổng độ dài các cạnh: c() = À_c() . Bài toán được đặt ra là, trong số các cây khung của đồ thị 

ceT 


hãy tìm cây khung có độ dài nhỏ nhất của đồ thị. 


Để minh họa cho những ứng dụng của bài toán này, chúng ta có thể tham khảo hai mô hình 
thực tế của bài toán. 


Bài toán nối mạng máy tính. Một mạng máy tính gồm n máy tính được đánh số từ 7, 2,..., 
n. Biết chỉ phí nối máy 7 với máy ÿ là e/i, jj, ¡, j = 1, 2,..., n. Hãy tìm cách nối mạng sao cho chỉ 
phí là nhỏ nhất. 

Bài toán xây dựng hệ thống cable. Giả sử ta muốn xây dựng một hệ thống cable điện thoại 
nối điểm của một mạng viễn thông sao cho điểm bất kỳ nào trong mạng đều có đường truyên tin 
tới các điểm khác. Biết chi phí xây dựng hệ thống cable từ điểm ¡ đến điểm 7 là c/ï//. Hãy tìm 
cách xây dựng hệ thống mạng cable sao cho chỉ phí là nhỏ nhất. 


163 


Chương 7: Cáy (Tree) 


Để giải bài toán cây bao trùm nhỏ nhất, chúng ta có thê liệt kê toàn bộ cây bao trùm và chọn 
trong số đó một cây nhỏ nhất. Phương án như vậy thực sự không khả thi vì số cây bao trùm của 
đồ thị là rất lớn cỡ z”ˆ, điều này không thể thực hiện được với đồ thị với số đỉnh cỡ chục. 


Để tìm một cây bao trùm chúng ta có thể thực hiện theo các bước như sau: 


“.. Bước I. Thiết lập tập cạnh của cây bao trùm là Ò. Chọn cạnh e = (7, 7) có độ dài nhỏ 
nhất bồ sung vào 7. 

"- Bước 2. Trong số các cạnh thuộc # \ 7, tìm cạnh e = (i„ 7¡) có độ dài nhỏ nhất sao 
cho khi bố sung cạnh đó vào 7 không tạo nên chu trình. Để thực hiện điều này, 
chúng ta phải chọn cạnh có độ dài nhỏ nhất sao cho hoặc 7; 7 và 7¡#£ T, hoặc j;e T 
và ï¡£ T1. 

“ Bước 3. Kiểm tra xem 7 đã đủ ø-! cạnh hay chưa? Nếu 7 đủ ø-/ cạnh thì nó chính 
là cây bao trùm ngắn nhất cần tìm. Nếu T chưa đủ n-1 cạnh thì thực hiện lại bước 2. 


Ví dụ. Tìm cây bao trùm nhỏ nhất của đồ thị trong hình 7.7. 





Hình 7.7. Đồ thị vô hướng liên thông G=<V, E> 


Bước 1. Đặt T=¿. Chọn cạnh (3, 5) có độ dài nhỏ nhất bố sung vào T. 


Buớc 2. Sau ba lần lặp đầu tiên, ta lần lượt bố sung vào các cạnh (4,5), (4, 6). Rõ ràng, nếu 
bổ sung vào cạnh (5, 6) sẽ tạo nên chu trình vì đỉnh 5, 6 đã có mặt trong T. Tình huống tương tự 
cũng xảy ra đối với cạnh (3, 4) là cạnh tiếp theo của dãy. Tiếp đó, ta bổ sung hai cạnh (1, 3), (2, 3) 
vào T. 


Buớc 3. Tập cạnh trong T đã đủ n-l cạnh: T={ (3, 5), (4,6), (4,5), (1,3), (2,3)} chính là cây 
bao trùm ngắn nhất. 


Chương trình tìm cây bao trùm ngắn nhất được thể hiện như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
164 


Chương 7: Cây (Tree) 


#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 50 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 


int E1[MAX], E2[MAX], D[MAX], EB[MAX], V[MAX];/* E1 
đầu của các cạnh; 


E2 : Lưu trữ tập đỉnh cuối của các cạnh; 
D : Độ dài các cạnh; 
EB : Tập cạnh cây bao trùm ; 
V : Tập đỉnh của đồ thị cũng là tập đỉnh của cây bao trùm; 
Tỷ 
int ¡, k, n, m, sc, min, dai; 
FILE *fp; 


void Tnit(void)4 
fp=fopen("BAOTRUM.IN","r"); 
if(fpe==NULL}4 
printf(”\n Khong co file Input”); 
getch(); return; 
} 
fscanf(fp, "%od%d”, &n,&m); 
printf(”\n So dinh do thi:%d”,n); 
printf(”\n So canh do thi:%d”, m); 
printf(\n Danh sach canh:"); 
for (i=1; i<=m; i++){ 
fscanf(fp,"%od%d%d”, &E1[i],&E2[ï], &D[ï]); 
printf(”\n%4d%4d%4d”,E1[i], E2[ï], DỊ[ï]); 
+ 
fclose(fp); 
for(i=1; i<=m; i++) EB[i]=FALSE; 
for(i=1; i<=n; i++) V[ï]= FALSE; 


: Lưu trữ tập đỉnh 


165 


Chương 7: Cáy (Tree) 


void STREE_SHORTEST(void)4{ 
/# Giai đoạn 1 của thuật toán là tìm cạnh k có độ dài nhỏ nhất*/ 
min = D[1]; k=1; 
for (=2; i<=m; i++) { 
if(D[ï]<min){ 
min=D[[i]; k=i; 


ụ 
/* Kết nạp cạnh k vào cây bao trùm*%/ 
EB[k]=TRUE; V[E1[kJ]=TRUE; V[E2[k]]= TRUE;sc=1; 
do { 
min=32000; 
for (=1; i<=m; i++){ 
if (EB[i]==FALSE && ( 
( VIE1[i]I) && (VIE2[i]]==FALSE))| | 
( ( V[E1[i]]==FALSE ) && (V[E2[i]]==TRUE ) ) ) 
&& (D[i]<min) )4{ 
min=D[Ïi]; k=i; 


ụ 
/% Tìm k là cạnh nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện nếu kết nạp 
cạnh vào cây sẽ không tạo nên chu trình*/ 
EB[k]=TRUE;V[E1[k[]=TRUE; V[E2[k]]=TRUE;sc=sc+1; 
}while(sc!=(n-1)); 
ụ 
void Result(void)4 
printf( \n Cay bao trum:”); 


dai=0; 
for (i=1; i<=m; i++){ 
if(EB[i])4 
printf(”\n Canh %4d %4d dai %4d”, E1[i], E2[ïi], D[ïi]); 
dai=dai+D[ï]; 


166 


Chương 7: Cây (Tree) 


} 
printf(”\n Do dai cay bao trum:%d”, dai); 


ụ 
void main(void)4 
ITnitQ; 
STREE_ SHORTEST(); 
ResultQ; 
getchQ; 
} 


7.5. THUẬT TOÁN KRUSKAL 


Thuật toán sẽ xây dựng tập cạnh 7 của cây khung nhỏ nhất =< ƒ, 7> theo từng bước như sau: 
a. Sắp xếp các cạnh của đồ thị Ơ theo thứ tự tăng dần của trọng số cạnh; 
b. Xuất phát từ tập cạnh 7T=ó, ở mỗi bước, ta sẽ lần lượt duyệt trong danh sách các cạnh đã 
được sắp xếp, từ cạnh có trọng sô nhỏ đên cạnh có trọng sô lớn đê tìm ra cạnh mà khi 
bô sung nó vào 7 không tạo thành chu trình trong tập các cạnh đã được bô sung vào 7 
trước đó; 
c. Thuật toán sẽ kết thúc khi ta thu được tập 7 sồm n-Ï cạnh. 
Thuật toán được mô tả thông qua thủ tục Kruskal như sau: 
void Kruskal(void)4 
T=“ử 
While ( | T | < (n-1) and (Ez $ ) ){ 
Chọn cạnh e eE là cạnh có độ dài nhỏ nhất; 
E:= E\ (e?; 
if (T O {e}: không tạo nên chu trình ) 


T=TU‡e); 
} 
(|T [ <n-1) 


Đồ thị không liên thông; 
z 
Chương trình tìm cây khung nhỏ nhất theo thuật toán Kruskal được thê hiện như sau: 


167 


Chương 7: Cáy (Tree) 


168 


#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 50 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
int n, m, minl, connect; 
int dau[500],cuoi[500], w[500]; 
int daut[50], cuoit[50], father[50]; 
void Init(void)4 
int i; FILE *fp; 
fp=fopen(“baotrum1.in","r"); 
fscanf(fp, "%od%d”, &n,&m); 
printf(”\n So dinh do thi:%d”, n); 
printf(”\n So canh do thi:%d”, m); 
printf(\n Danh sach ke do thi:"); 
for(i=1; i<=m;i++)4{ 
fscanf(fp, "%od%d%d”, &dau[ï], &cuoi[ï], &w[ï]); 
printf(”\n Canh %d: %5d%5d%5d”, ¡, dau[ï], cuoi[i], w[ï]); 
+ 
fclose(fp);getch(); 
} 
void Heap(int First, int Last){ 
intj, k, t1, t2, t3; 
j=Fist; 
while(J<=(Last/2))4 
if( (2*j)<Last && w[2*j + 1]<w[2*j]) 
k= 2*j +1; 
else 


k=2*} 


if(w[k]<wD]){ 
t1=dau[j]; t2=cuoi[j]; t3=w[]; 
dau[j]=dau[k]; cuoi[j]=cuoi[k]; w[j]=w[k]; 
dau[k]=t1; cuoi[k]=t2; w[k]=t3; 
j=k 

} 


else ]=Last; 


z 
int Find(int i)4 
int tro=i; 
while(father[tro ]>0) 
tro=father[tro ]; 
return(tro); 
Ẵ 
void Union(int ¡, int j)4{ 
int x = father[i]+father[j]; 
if(father[i]>father[j]) { 
father[ï]=j; 
father[j]=x; 


z 
else 4 
father[j]=i; 
father[i]=x; 
ụ 


} 
void Krusal(void)4 
int ¡, last, u, v, r1, r2, ncanh, ndinh; 
for(i=1; i<=n; i++) 
father[ï]=-1; 
for(i= m/2;i>0; i++) 


Heap(i,m); 


Chương 7: Cây (Tree) 


169 


Chương 7: Cáy (Tree) 


last=m; ncanh=0; ndinh=0;minl=0;connect=T RUE; 
while(ndinh<n-1 && ncanh<m){ 
ncanh=ncanh+1; 
u=dau[1]; v=cuoi[1]; 
r1= Find(u); r2= Find(v); 
if(r1t=r2) 4 
ndinh=ndinh+1; Union(r1,r2); 
daut[ndinh]=u; cuoit[ndinh]=v; 
minl=minl+w[1]; 
? 
dau[1]=dau[last]; 
cuoi[1]=cuoi[last]; 
w[1]=w[last]; 
last=last-1; 
Heap(1, last); 
} 
if(ndinh!=n-1) connect=FALSE; 
} 
void Result(void)4 
int i; 
printf(\n Do dai cay khung nho nhat:%d”, minl); 
printf(”\n Cac canh cua cay khung nho nhat:”); 
for(i=1; i<n; i++) 
printf(”\n %5d%o5d”,daut[ï], cuoit[ï]); 
printf(\Wn"); 
} 
void main(void){ 
clrscr(); Init(); 
Krusal();Result(); getch(); 


170 


Chương 7: Cây (Tree) 


7.6. THUẬT TOÁN PRIM 


Thuật toán Kruskal làm việc kém hiệu quả đối với những đồ thị có số cạnh khoảng m=n 
(n-1)/2. Trong những tình huống như vậy, thuật toán Prim tỏ ra hiệu quả hơn. Thuật toán Prim còn 
được mang tên là người láng giềng gần nhất. Trong thuật toán này, bắt đầu tại một đỉnh tuỳ ý s 
của đồ thị, nối s với đỉnh y sao cho trọng số cạnh c/s, yƒ là nhỏ nhất. Tiếp theo, từ đỉnh s hoặc y 
tìm cạnh có độ dài nhỏ nhất, điều này dẫn đến đỉnh thứ ba z và ta thu được cây bộ phận gồm 3 
đỉnh 2 cạnh. Quá trình được tiếp tục cho tới khi ta nhận được cây gồm n-l cạnh, đó chính là cây 
bao trùm nhỏ nhất cần tìm. 


Trong quá trình thực hiện thuật toán, ở mỗi bước, ta có thê nhanh chóng chọn đỉnh và cạnh 
cần bố sung vào cây khung, các đỉnh của đồ thị được sẽ được gán các nhãn. Nhãn của một đỉnh y 
gồm hai phần, /đ/vj, near/vjJ. Trong đó, phân thứ nhất đ/vƒj dùng đề ghi nhận độ dài cạnh nhỏ nhất 
trong số các cạnh nối đỉnh v với các đỉnh của cây khung đang xây dựng. Phần thứ hai, near/vj ghi 
nhận đỉnh của cây khung gần v nhất. Thuật toán Prim được mô tả thông qua thủ tục sau: 


void Prim (void)4{ 
/*bước khởi tạo*/ 
Chọn s là một đỉnh nào đó của đồ thị; 
Vhi={S};T= $; d[s] = 0; near[s] = s; 
For (ve V\V¿){ 
D[v] = C[s, v]; near[v] = s; 
} 
/* Bước lặp */ 
Stop = False; 
While ( not stop ) { 
Tìm ue V\Vụ thoả mẫn: d[u] = min { d[v] với ueV\Vi}; 
Vụ = Vụ {0}; T= TU) (u, near[u] ); 
f(JV¿|) ==n)f 
H = <V/, T> là cây khung nhỏ nhất của đồ thị; 
Stop = TRUE; 
Ỳ 
Else { 
For (v eV\V:){ 
Tf (d[v] > C[u, v]) { 
D[v] = Cu, v]; 


Near[v] = u; 


T7 


Chương 7: Cáy (Tree) 


} 
Chương trình cài đặt thuật toán Prim tìm cây bao trùm nhỏ nhất được thực hiện như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
#define MAX 10000 
int a[100][100]; 
int n,m, i,sc,W; 
int chuaxet[100]; 
int cbt[100][3]; 
FILE *f; 
void nhap(void)4 
int p,i,j,k; 
for(i=1; i<=n; i++) 
for(j=1; j<=n;j]++) 
a[HHI=0, 
f=fopen(baotrum.in","r"); 
fscanf(f,"%od%d”,&n,&m); 
printf(\n So dinh: %o3d ",n); 
printf( \n So canh: %3d”, m); 
printf(”\n Danh sach canh:”); 
for(p=1; p<=m; p++){ 
fscanf(f,"%od%d%d”,&i,&Jj,&k); 
printf(”\n %3d%3d%3d”, ¡, j, k); 


L2 


Chương 7: Cây (Tree) 


a[li]=k; aÙII]=k; 
} 
for (i=1; i<=n; i++){ 
printf( An"); 
for (=1; j<=n; j++){ 
¡f (i!=j 8&& a[ï][]==0) 
a[i][]=MAX; 
printf("%7d",a[i]D]); 


} 
fclose(f);getch(); 
} 
void Result(void)4 
for(i=1;i<=scC; i++) 
printf(”\n %3d%3d”, cbt[i][1], cbt[i][2]); 
} 
void PRIM(void)4{ 
int i,j,k,top,min,l,t,u; 
int s[100]; 
sc=0;w=0;u=1; 
for(i=1; i<=n; i++) 
chuaxet[i]=TRUE; 
top=1;s[top]=u; 
chuaxet[u]=FALSE; 
while (sc<n-1) 4 
min=MAX; 
for (=1; i<=top; i++){ 
t=s[il; 
for(j=1; j<=n; j++){ 
if (chuaxet[j] && min>a[t][j]){ 
min=a[t]D; 
k=t;l=j; 


l5 


Chương 7: Cáy (Tree) 


† 

SC++;Ww=W+min; 
cbt{sc][1]=k;cbt[sc][2]=l; 
chuaxet[I]=FALSE;a[k][I]=MAX; 
a[T][k]=MAX;top++;s[top]=l; 
printf("); 


} 
void main(void)4 
clrscr(); 
nhap();PRIMQ; 
printf(”\n Do dai ngan nhat:%d”, w); 
for(i=1;i<=scŒ; i++) 
printf(”\n %3d%3d”, cbt[i][1], cbt[i][2]); 
getchQ; 
} 


NHỮNG NỘI DUNG CẢN GHI NHỚ 
v Cây là đồ thị vô hướng liên thông không có chu trình. Do vậy, mọi đồ thị vô 


hướng liên thông đều có ít nhất một cây khung của nó. 


+. Hiều cách biểu điễn và cài đặt được các loại cây: cây nhị phân tìm kiếm, cây quyết 
định, cây mã tiên tô và cây mã Huffman. 


. Nắm vững phương pháp xây dựng cây khung của đồ thị bằng hai thuật toán duyệt 
theo chiều rộng và đuyệt theo chiều sâu. 


+. Hiểu và cài đặt được các thuật toán Kruskal và Prim tìm cây bao trùm nhỏ nhất. 


BÀI TẬP CHƯƠNG 7 
Bài 1. Kiểm tra bộ mã sau có phải là mã tiền tố hay không: 
A :1I B :00 R II € :01 
Bài 2. Cho bộ mã a:001, b:0001, e:1, s:0100, t: 011, r:0000, x:01010. Tìm các kí tự từ dãy mã sau: 


174 


Chương 7: Cây (Tree) 


01110100011, 0001110000, 01100101010, 0100101010, 
0001001000100100000001001011010000101010001 
Bài 3. Viết chương trình sinh ra mã tiền tố của một string bất kỳ. 
Bài 4. Viết chương trình sinh ra mã Huffman cho một string bất kỳ. 
Bài 5. Viết chương trình thực hiện các thuật toán: 
a. Xây dựng cây khung của đồ thị; 
b._ Xây dựng tập các chu trình cơ bản của đồ thị; 


Bài 6. Cho đồ thị vô hướng G được cho bởi danh sách cạnh: 


C K 1 D K 4 H K 3 G H 5 
A B ) C E 6 H E 2 6 
B C m J5 B 3 D E 5 B E ` 
D C 3 E Ẹ ) D G 2 
A Ẹ 3 E G 4 K G - 


Tìm cây khung nhỏ nhất của G theo thuật toán Kruskal, chỉ rõ kết quả trung gian theo từng 
bước thực hiện của thuật toán. 


Bài 7. Cho đồ thị vô hướng G được cho bởi danh sách cạnh: 


C K ] D K 4 H K &) G H 5 
A B Z5 C lầy 6 H E 2 6 
B C 5 Ẹ B 3 D E 5 B E Rj 
D C s E F %2 D G 2 
A Ẹ 3 b G 4 K G b) 


Tìm cây khung nhỏ nhất của G theo thuật toán Prim, chỉ rõ kết quả trung gian theo từng 
bước thực hiện của thuật toán. 


Bài 8. Cho đồ thị G cho bởi ma trận trọng SỐ: 


00 33 17 S5 85 S5 
33 00 1S 20 §5 85 
17 18 00 l6 04 S5 
S5 20 l6 00 09 08 
S5 85 04 09 00 14 
%5 85 85 06 14 00 


175 


Chương 7: Cáy (Tree) 


Hãy tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị bằng thuật toán Kruskal, chỉ rõ kết quả trung gian 
theo từng bước thực hiện của thuật toán. 


Bài 9. Cho đồ thị G cho bởi ma trận trọng SỐ: 


00 
3ã 
17 
S5 
S5 
S5 


Hãy tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị bằng thuật toán Prim, chỉ rõ kết quả trung gian theo 
từng bước thực hiện của thuật toán. 


Bài 10. Áp dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị của đồ thị sau, lấy đỉnh xuất 


3 Ỷ 4 
9 
5 
10 
ỷ v5 6 


phát là đỉnh I. 


176 


33 
00 
18 
20 
S5 
S5 


17 
18 
00 
l6 
04 
S5 


S5 
20 
16 
00 
09 
08 


S5 
S5 
04 
09 
00 
14 


S5 
S5 
S5 
08 
14 
00 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 


CHƯƠNG VIII: MỘT SÓ BÀI TOÁN QUAN TRỌNG 
CỦA ĐÒ THỊ 


Trong chương này chúng ta sẽ đề cập đến một số bài toán quan trọng của lý thuyết đồ thị. 
Những bài toán này không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về lý thuyết mà còn có những ứng dụng quan 
trọng trong thực tế. Nhiều ứng dụng khác nhau của thực tế được phát biêu dưới dạng của các bài 
toán này. Những bài toán được đề cập ở đây gồm: 


w Bài toán tô màu đồ thị. 
. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất. 
w Bài toán luồng cực đại trên mạng. 


Bạn đọc có thể tìm thấy thông tin về chứng minh tính đúng đắn cũng như độ phức tạp của 
các thuật toán thông qua tài liệu [I ], [2] của tài liệu tham khảo. 


8.1. BÀI TOÁN TÔ MÀU ĐỎ THỊ 


Định nghĩa 1. Cho trước một số nuyên dương p. Ta nói đồ thị G là p sắc nếu bằng ø màu 
khác nhau có thê tô trên các đỉnh mỗi đỉnh một màu sao cho hai đỉnh kề nhau tùy ý đều có màu 
khác nhau. Số ø nhỏ nhất mà đối với số đó đồ thị Ớ là p sắc được gọi là sắc số của đồ thị G và kí 
hiệu bằng 7G). 

Như vậy, sắc số của một đồ thị là số màu ít nhất cần dùng đề tô trên các đỉnh của đồ thị 
(mỗi đỉnh một màu) sao cho hai đỉnh kề nhau tùy ý được tô bằn hai màu khác nhau. 

Định nhĩa 2. Sắc lớp là số màu ít nhất cần dùng để tô trên các cạnh của đồ thị mỗi cạnh một 
màu sao cho hai cạnh kề nhau tùy ý được tô bằng hai màu khác nhau. 

Ta có thể chuyền bài toán sắc lớp về bài toán sắc số bằng cách: Đối với mỗi đồ thị G = < Ƒ, 
*b> xây dựng đồ thị G' = <ƑV”, E>, trong đó mỗi đỉnh thuộc Ƒ” là một cạnh của Œ, còn Z' được 
xác định như sau: 

E' =(W, v)\|u, u` e V} và hai cạnh là kê nhau. 

Nói cách khác, ta tạo đồ thị G° trong đó mỗi cạnh của nó trở thành một đỉnh của đồ thị, hai 
cạnh kề nhau trong Ớ sẽ có một đường nối giữa hai đỉnh của đồ thị trong Œ `. Bằng cách này ta dễ 
dàng thấy rằng sắc số của Œ ' bằng sắc lớp của Œ. Hình 8.1 đưới đây minh họa sắc số của G” bằng 
sắc số của Ở. 


J7. 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 





2 5 
Đồ thị G=<V,E> Đồ thị G' =<V', E'> 


Hình 8.1. Sắc số G° bằng sắc lớp của G 


Dưới đây là một số tính chất của sắc số, bạn đọc có thể tìm thấy chứng minh chỉ tiết của nó 
trong [3]. 


Định lý 1. Một chu trình độ dài lẻ luôn có sắc số bằng 3. 


Định lý 2. Đồ thị G =<U, V> với ít nhất một cạnh là đồ thị hai sắc khi và chỉ khi không có 
chu trình độ dài lẻ. 


Hệ quả: Tất cả các chu trình độ dài chăn đều có sắc số bằng 2. 
Định lý 3. Đồ thị đầy đủ với n đỉnh luôn có sắc số bằng ø. 
Định lý 4. Định lý bốn màu. Số màu của đồ thị phẳng không bao giờ lớn hơn 4. 
Thuật toán tô màu đồ thị đơn: 
"Bước l. Sắp xếp các đỉnh vị, va,..,vạ theo thứ tự giảm dần của bậc các đỉnh: 
deg(v¡)> deg(va)>..>deg(vn). 


“. Bước 2. Gán màu /: cho vị; các đỉnh tiếp theo trong danh sách không liền kề với vI 
(nêu nó tổn tại) và các đỉnh không kề với đỉnh có màu I. 

“ Bước 3. Gán màu 2 cho đỉnh tiếp theo trong danh sách còn chưa được tô màu và các 
đỉnh không kề với các đỉnh có màu 2. Nếu vẫn còn các đỉnh chưa được tô màu thì 
gán màu 3 cho các đỉnh đầu tiên chưa được tô màu trong danh sách và các đỉnh 
chưa tô màu không liền kể với các đỉnh có màu 3. 


“ Bước 4. Tiếp tục lặp lại bước 3 cho đến khi các đỉnh đã được tô màu. 


8.2. BÀI TOÁN TÌM LUÔNG CỰC ĐẠI TRÊN MẠNG 


Bài toán. Cho một đồ có hướn G = <ƒ, E>, W = £x¿, xz.., x„). Với mỗi cung (; x;) có một 
số q„ gọi là khả năng thông qua của cung. Đồ thị có hai đỉnh đặc biệt: đỉnh s gọ! là đỉnh phát, đỉnh 
f gọi là đỉnh thu. Tập hợp các số z¡ xác định trên các cung (x;x;) <È gọi là luồng trên các cung nếu 
thỏa mãn: 


178 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 


y nếu x = Ñ, 
D x.âN , PP | nếu x = †, 
x;/e[T(x¡) x/eT””(x¡) 0 
cho các đỉnh còn lại. 
0 <zÿ <q; với mọi (¡j) eWƒ 
Trong đó, 7{z;) là tập hợp các cung đi ra khỏi x; 7"ƒ&;) là tập hợp các cung đi ra khỏi x;, Giá 
trị v được gọi là giá trị luồng. Bài toán được đặt ra là tìm luồng có giá trị y lớn nhất. 


Thuật toán Ford-Fullkerson: Tư tưởng thuật toán được bắt đầu từ một luồng chấp nhận nào 
đó (có thể là luồng có giá trị 0), sau đó ta thực hiện tăng luồng bằng cách tìm các đường đi tăng 
luồng. Để tìm đường đi tăng luông ta áp dụng phương pháp đánh dấu các đỉnh. Nhãn của một 
đỉnh sẽ chỉ ra theo các cun nào có thê tăng luồng và tăng được bao nhiêu. Mỗi khi tìm được đườn 
đi tăng luồng, ta tăng luồng theo đường đi đó, sau đó xóa hết tất cả các nhãn và sử dụng luồng 
mới thu được để đánh dấu lại các đỉnh. Thuật toán kết thúc khi không tìm đường đi tăng luồng 
nảo cả. 

Khi xét các đỉnh của đồ thị, mỗi đỉnh của mạng sẽ ở một trong ba trạng thái: đỉnh chưa có 
nhãn, đỉnh có nhãn nhưng chưa được xét đến, đỉnh có nhãn và đã xét. Nhãn của một đỉnh x; gồm 
có hai phần thuộc một trong hai dạng sau: 

"_ Dạng thứ nhất: (+x; Ø(xj), có nghĩa là có thể tăng luồng theo cung (Xj X;) VỚI 
lượng lớn nhất là ø(x;). 

"_ Dạng thứ 2: (-x, ø(x;)), có nghĩa là có thể giảm luồng theo cung (x; x;) với lượng 
lớn nhất là ø(x;). 

Quá trình gán nhãn cho đỉnh tương ứng với thủ tục tìm đường đi tăng luồng từ s đến x. 
Thuật toán gán nhãn được thực hiện thông qua các bước sau: 


Bước 1. Đánh dấu đỉnh s bởi nhãn (+s,+œ). Đỉnh s là đỉnh có nhãn và chưa xét, tất cả các 
đỉnh còn lại đều chưa có nhãn. 


Bước 2. Chọn một đỉnh có nhãn nhưng chưa xét, chăng hạn đỉnh x¡, với nhãn là (+xv, öø(xj)). 
Đối với đỉnh x¡ này ta xác định hai tập: 


Ki) = { x; xị eI'(ị), Z¡<qij, x¡ chưa có nhãn} 
KŒ«j)= (xi: Xị e[(xj), Z¡¡ >0, x¡ chưa có nhãn; 
Với mỗi đỉnh x¡e K(x¡) ta gán cho nhãn (-x¡, ø(x;)), trong đó ø(xj) = min { ø(Xị), Z¡}. 
Với mỗi đỉnh x¡e K'(x) ta gán cho nhãn (-x¡, ø(x¡)), trong đó öø(x;) = min { ö(X;), Zj¡}. 
Bây giờ đỉnh x; đã có nhãn và đã xét, còn các đỉnh x;eK(x¡) và x;eK'(x¡) đã có nhãn nhưng 
chưa được xét. 
Bước 3. Lặp lại bước 2 cho đến khi một tron hai khả năng sau xảy ra: 
“ Đinh/ được đánh dấu, chuyên sang bước 4. 
179 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đ thị 


“ Đỉnh / không có nhãn và không thể đánh dấu tiếp tục được nữa. Khi đó luồng đang 
xét là luồng cực đại. Nếu kí hiệu X¿ là tập các đỉnh có nhãn, Y¿ là tập các đỉnh 
không có nhãn thì (X¿„ Y;) sẽ là lát cắt hẹp nhất. Thuật toán dừng. 


Bước 4. Đặt x=/. 
Bước 5. Tiến hành tăng luồng: 


= Nếu đỉnh x có nhãn là (+, ơ(x)) thì tăng luồng theo cung („x) từ z(„„x) lên z(u„x)+ 
ơ(). 
“ Nếu đỉnh x có nhãn là (-w, ơ(x)) thì giảm lượng vận chuyền trên cung (ø,x) từ z(w„x) 
xuống còn (z(w,x)- ơ(/)). 
Bước 6. Nếu =s thì xóa tất cả các nhãn và quay lại bước 7 với luồng đã điều chỉnh ở bước 
5. Nếu z thì đặt x=u và quay lại bước 5. 


Ví dụ. Tìm luồng cực đại của đồ thị G=< V,E> được cho như dưới đây. 





X2 2 Xã 


Hình 8.2. Mạng G=<V,E> 

Giải. Kí kiệu V, là tập các đỉnh có nhãn và đã xét, V, là tập các đỉnh có nhãn nhưng chưa xét. 
Lần lặp số 1. Xuất phát từ luồng z¡ =0 với mọi ¡,j 
Bước 1. Gán nhãn cho xạ là (+x¡, ). Ta có Vự=¿, Vạ= {xị}. 
Bước 2. Xét đỉnh xị, ta có 

K@)= {xz x:}, KŒ) = ý. 

Nhãn của xa là {+xị, min(œ©, 2-0)}=(+x\,2). 

Nhãn của x; là {+x¡, min(œ, 4-0)}=(+x\,4). 

Hai tập V¿ = {xi}, Ve={ Xa, X3} 
Bước 2. chọn đỉnh x¿ đã xét, ta có 

KŒ¿) = { x¿ x:}, KŒ¿) = $. 


Nhãn của x4 là {+xa, min(2, 4-0)}=(T+xa,2). 


180 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 


Nhãn của x: là {+x¿, min(2, 2-0)}=(+xa,2). 
Hai tập Vy = {xị, X¿}, Vẹ={ Xa, Xá, Xs }. 
Bước 2. xét đỉnh xa, ta có 
K”Œ¿)= { xe}, K4) = Ó. 
Nhãn của x¿ là {+xa, min(2, 2-0)}=(+xa,2). 
Đỉnh t = x¿ đã được gán nhãn. 
Bước 4. Đặt x = t. 
Bước 5. Đỉnh x = x¿ có nhãn là (+u, ø(x))= (+xa,2). Tăng luồng trên cung ( xa, x¿ ) từ 0 lên 
0+o()=2. 
Bước 6. Vì u=xzz s nên đặt x= xa. 
Bước 5. Đỉnh x= xa có nhãn là (+u, ø(x)) =(+xa,2). Tăng luồng trên cung (xz,x4) từ 0 lên 0 
+ơ(Đ=2. 
Bước 6. Vì u = xa z s nên đặt x = xa. 
Bước 5. Đỉnh x = x¿ có nhãn (+u, ơø(x)) =(+x‹, 2). Tăng luồng trên cung (x¡.,xa) từ 0 lên 
0+o()=2. 
Bước 6. Vì u= x¡ =s nên xóa tất cả các nhãn và quay lại bước I. 
Lần lặp thứ 2: 
Bước 1. Gán nhãn cho xi là (+xị,®), V„=È, Vẹ= {x\}. 
Bước 2. Xét đỉnh xị, ta có 
K@) = {x:}, KŒ) =$. 
Nhãn của x; là {+x¡, min(s, 4-0)}=(+x¡,4). 
Hai tập Vụ = {xi}, Ve={ xã}. 
Bước 2. xét đỉnh xa, ta có 
KŒ:)= { x¿ x:}, K4) = Q. 
Nhãn của x¿ là {+x:, min(4, 1-0)}=(+xa, l). 
Đỉnh t = xs đã được gán nhãn. 
Bước 4. Đặt x = t. 
Bước 5. Đỉnh x = x¿ có nhãn là (+u, ø(x))= (+x:,L). Tăng luồng trên cung ( x:, x¿ ) từ 0 lên 
0+ơ()=1. 


Bước 6. Vì u=x:z s nên đặt x= xa. 


181 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 


Bước 5. Đỉnh x= x; có nhãn là (+u, ø(x)) =(+x¡„4). Tăng luồng trên cung (x¡,x:) từ 0 lên 0 


+ø(Đ=I. 


Bước 6. Vì u= x¡ =s nên xóa tất cả các nhãn và quay lại bước I. 
Lần lặp thứ 3: 
Bước 1. Gán nhãn cho xị là (+x¡,©), V=È, Vẹ= {xị}. 
Bước 2. Xét đỉnh xị, ta có 
KŒ&)= {x;}, KŒI)= 9. 
Nhãn của x¿ là {+x¡, min(œ, 4-1)}=(+xị,3). 
Hai tập V, = {xi}, Ve={ Xã}. 
Bước 2. Xét đỉnh xa, ta có 
K@4) = { x4}, K4) = Q. 
Nhãn của x4 là {+x:, min(3, 4-0)}=(+xa,3). 
Hai tập Vạ = {Xi Xạ?, Ve={ X4}. 
Bước 2. Xét đỉnh xa, ta có 
KŒ&¿)= È, KŒ¿)= {x¿}. 
Nhãn của x¿ là {-xa, min(3, 2)}=(-xa,2). 
Hai tập V¿ = {Xị X:, Xa}, Vẹ={ X2}. 
Bước 2. Xét đỉnh xạ, ta có 
K@;) = {x:}, KŒ¿) = È. 
Nhãn của xs là {+x›, min(3, 2-0}=(xa 2 ). 
Hai tập V„ = {Xi Xã, X¿,X2}, Ve={ Xã}. 
Bước 2. Xét đỉnh xs, ta có 
KŒ;) = {xe}, KŒs) = $. 
Nhãn của x¿ là {+xs, 2). Đỉnh t = xạ đã được gán nhãn. 
Dùng bước 4, 5 và 6 ta tìm được đường đi tăng luồng là: 
XỊ —>Xs —> X4 — Xạ —> Xs —> X6 


Trên các cung thuận ta tăng vận chuyền lên một lượng là ø(t) = 2, trên cung ngược ta giảm 


vận chuyên đi một lượng là ø(t). 


182 


Lần lặp thứ 4: 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 


Bước 1. Gán nhãn cho xị là (+x¡,©), V=0, Vẹ= {xị}. 
Bước 2. Xét đỉnh xị, ta có 
K@) = {x:), KŒ) = $. 
Nhãn của x; là {+xq, l}. 
Hai tập Vụ = {xi}, Vẹ={ Xã}. 
Bước 2. Xét đỉnh xa, ta có 
KG) = { x¿}, K@:) = @. 
Nhãn của x4 là {+x:, min(1, 4-2)}=(T+xa, l). 
Hai tập V„ = {xi X:}, Vẹ={ Xa}. 
Bước 2. Xét đỉnh xa, ta có 
K@Œ«¿)= 0$, KŒ¿) = $. 


Tại bước này ta không thể đánh nhãn tiếp tục được nữa, đỉnh t =x không được gán nhãn. 
Vậy luồng luồng chỉ ra như trên là luồng cực đại. Lát cắt hẹp nhất là 


Xo= TẤI› X3, X4}, Y0= {Xa, Xã, X6}. 
8.3. BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHÁT 


Xét đồ thị G=<V, E>; trong đó | VỊ =n, | E| =m. Với mỗi cạnh (u, v)eE, ta đặt tương ứng 
với nó một số thực A<u,v> được gọi là trọng số của cạnh. Ta sẽ đặt Aju,vj =œnêu (u, v)£E. Nếu 


dãy vọ, vị,..., vy là một đường đi trên G thì b4 Alv, ¡.v, | được gọi là độ dài của đường đi. 


Bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị dưới dạng tổng quát có thể được phát biểu dưới 
dạng sau: tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh xuất phát seV (đỉnh nguồn) đến đỉnh cuối eƒý 
(đỉnh đích). Đường đi như vậy được gọi là đường đi ngắn nhất từ s đến /, độ dài của đường đi 
đ(s,£) được gọi là khoảng cách ngắn nhất từ s đến / (trong trường hợp tổng quát đ(s,/) có thể âm). 
Nếu như không tồn tại đường đi từ s đến ¿ thì độ dài đường đi Z(+,¿)=œ. Nếu như mỗi chu trình 
trong đồ thị đều có độ dài dương thì trong đường đi ngắn nhất sẽ không có đỉnh nào bị lặp lại, 
đường đi như vậy được gọi là đường đi cơ bản. Nếu như đồ thị tồn tại một chu trình nào đó có độ 
dài âm, thì đường đi ngắn nhất có thê không xác định, vì ta có thể đi qua chu trình âm đó một số 
lần đủ lớn để độ dài của nó nhỏ hơn bất kỳ một số thực cho trước nào. 


8.3.1. Thuật toán gắn nhãn 


Có rất nhiều thuật toán khác nhau được xây dựng đề tìm đường đi ngắn nhất. Nhưng tư 
tưởng chung của các thuật toán đó có thể được mô tả như sau: 


Từ ma trận trọng số Afu,vị, u,yeŸ, ta tìm cận trên đƒ/v/ của khoảng cách từ s đến tất cả các 
đỉnh yeƒ. Mỗi khi phát hiện thấy đ/uj + Aƒ%,vj < đjnj thì cận trên đ/vj sẽ được làm tốt lên bằng 


183 





Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đ thị 


cách gán đ/vwj = d/uj + Aju, vj. Quá trình sẽ kết thúc khi nào ta không thể làm tốt hơn lên được 
bất kỳ cận trên nào, khi đó đ/vj sẽ cho ta giá trị ngăn nhất từ đỉnh s đến đỉnh v. Giá trị đ/vj được 
gọi là nhãn của đỉnh v. Ví dụ dưới đây thể hiện tư tưởng trên bằng một thuật toán gán nhãn tổng 


quát như sau: 


Ví dụ. Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến đỉnh Z trên đồ thị hình 8.3. 


Ẹ 





Hình 8.3. Đồ thị trọng số G 
Bước 1. Gán cho nhãn đỉnh 4 là 0; 


Bước 2. Trong số các cạnh (cung) xuất phát từ 4, ta chọn cạnh có độ dài nhỏ nhất, 
sau đó gán nhãn cho đỉnh đó bằng nhãn của đỉnh 4 cộng với độ dài cạnh tương ứng. 
Ta chọn được đỉnh C có trọng số 4C = 5, nhãn đ/Cj = 0 + 5 = 5. 


Bước 3. Tiếp đó, trong số các cạnh (cung) đi từ một đỉnh có nhãn là 44 hoặc C tới một 
đỉnh chưa được gán nhãn, ta chọn cạnh (cung) sao cho nhãn của đỉnh cộng với trọng 
số cạnh tương ứng là nhỏ nhất gán cho nhãn của đỉnh cuối của cạnh (cung). Như vậy, 
ta lần lượt gán được các nhãn như sau: đ/BJ = 6 vì đ/BJ <dƒCJ + | CPBỊ = 5 + 4; đ[E] 
=ở; Tiếp tục làm như vậy cho tới khi đỉnh Z2 được gán nhãn đó chính là độ dài đường 
đi ngắn nhất từ 4 đến Z. Thực chất, nhãn của mỗi đỉnh chính là đường đi ngắn nhất từ 
đỉnh nguồn tới nó. Quá trình có thể được mô tả như trong bảng dưới đây. 








Bước Đỉnh được gán nhãn Nhãn các đỉnh Đỉnh đã dùng để gán nhãn 
Khởi tạo A 0 
l C +5=5 A 
2 B 0+6=6 A 
3 E 0+8=8 A 
Ị D +4=9 C 
5 Ẹ "1a B 
6 H 8§+6=14 E 
" G 91+ 6=l1ã D 
S z IS+3=18§ z 

















184 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 


Như vậy, độ dài đường đi ngắn nhất từ 4 đến Z là 78. Đường đi ngắn nhất từ 4 đến Z qua 
các đỉnh: 4-> C-> D -> G -> Z. 


8.3.2. Thuật toán Dijkstra 


Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến các đỉnh còn lại được Dijkstra đề nghị áp 
dụng cho trường hợp đồ thị có hướng với trọng sỐ không âm. Thuật toán được thực hiện trên cơ 
sở gán tạm thời cho các đỉnh. Nhãn của mỗi đỉnh cho biết cận trên của độ dài đường đi ngắn nhất 
tới đỉnh đó. Các nhãn này sẽ được biến đôi (tính lại) nhờ một thủ tục lặp, mà ở mỗi bước lặp một 
số đỉnh sẽ có nhãn không thay đổi, nhãn đó chính là độ dài đường đi ngắn nhất từ s đến đỉnh đó. 
Thuật toán có thê được mô tả bằng thủ tực Dijkstra như sau: 


void Dijkstra(void) 
/*Đầu vào G=(V, E) với n đỉnh có ma trận trọng số A[u,v]> 0; seV */ 
/*Đầu ra là khoảng cách nhỏ nhất từ s đến các đỉnh còn lại d[v]: veV*/ 
/#Truoc[v] ghi lại đỉnh trước v trong đường đi ngắn nhất từ s đến v*/ 
* 
/% Bước 1: Khởi tạo nhãn tạm thời cho các đỉnh*/ 
for(veV){4 
d[v] = A[s,v]; 
truoc[v]=s; 
} 
d[s]=0; T = V\{s}; /*T là tập đỉnh có nhãn tạm thời*/ 
/* Bước lặp */ 
while (T!=¿ ) { 
Tìm đỉnh ueT sao cho d[u] = min { d[z] | zeT}; 
T= T\{u}; /*cố định nhãn đỉnh u*/; 
For (veT ) { /* Gán lại nhãn cho các đỉnh trong T*/ 
Tf ( d[v] > d[u] + A{u, v] ) { 
d[v] = d[u] + A[u, v]; 
truoc[v] =u; 


} 


185 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đ thị 
Chương trình cài đặt thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh đến tất cả các 
đỉnh khác của đô thị có hướng với trọng sô không âm được thực hiện như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 50 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
int n, s, t; 
char chon; 
int truoc[MAX], d[MAX], CP[MAX][MAX]; 
int final[MAX]; 
void Init(void)4 
FILE * fp;int i, j; 
fp = fopenCjk1.in”,“r”); 
fscanf(fp,“%d”, &n); 
printf(”\n So dinh:%d”,n); 
printf(\n Ma tran khoang cach:”); 
for(i=1; i<=n;i++)4 
prinfCn'; 
for(j=1; j<=n;j++){ 
fscanf(fp, "%od”, &CP[i]LI]); 
printf(`% 3d”,CP[i]D]); 
if(CP[ï]]==0) CP[i][j]=32000; 


} 
fclose(fp); 


} 
void Result(void)4 


int i,j; 


186 


} 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 


printf(\n Duong di ngan nhat tu %d den %đd la\n”, s,t); 
printf(*%d<=”,Ð; 
i=truoc[t]; 
while(i!=s)4{ 
printf(°%od<=”,Ì); 
i=truoc[ï]; 
} 
printf(°%d”,s); 
printf(\n Do dai duong di la:%d”, d[t]); 
getchQ; 


void Dijkstra(void)4 


int v, u, minp; 
printf(\n Tim duong di tu s=”);scanf(*%d”, &s); 
printf(Œ` den ");scanf(°%d”, &†); 
for(v=1; v<=n; v++)4 

d[v]=CP[s][v]; 

truoc[v]=s; 

final[v]=FALSE; 
Ệ 
truoc[s]=0; d[s]=0;final[s]= TRUE; 
while(!final[t]) { 

minp=2000; 

for(v=1; v<=n; v++}4 


if((1final[v]) && (minp>d[v]) )4 


uU=V; 
minp=d[v]; 
g 
? 
final[u]=TRUE;// u- la dinh co nhan tam thoi nho nhat 
if(!final[t]) 


for(v=1; v<=n; v++}4 


187 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đ thị 


if ((Ifinal[v]) && (d[u]+ CP[u][v]< d[v])){ 
d[v]=d[u]+CP[u][v]; 


truoc[v]=u; 


} 

void main(void)4 
clrscr();InitQ); Dijkstra(); 
ResultQ); getch(); 

⁄ 


8.3.3. Thuật toán Floy 


Để tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh của đồ thị, chúng ta có thể sử dụng ø lần 
thuật toán Ford_Beliman hoặc Djjkstra (trong trường hợp trọng số không âm). Tuy nhiên, trong 
cả hai thuật toán được sử dụng đều có độ phức tạp tính toán lớn (chí ít là Ø/z)). Trong trường 
hợp tổng quát, người ta thường dùng thuật toán #/oy được mô tả như sau: 


void Floy(void) 
/* Tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh*/ 
/#Iinput : Đồ thị cho bởi ma trận trọng số a[i, j], ¡, j = 1, 2,..., n.*/ 
/*Output: - Ma trận đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh d[i, j], i, j = 1, 2,...,n; 
d[i,j] là độ dài ngắn nhất từ ¡ đến j. 
Ma trận ghi nhận đường đi pịi, j], ¡, j = 1, 2,..., n 
pũï, j] ghi nhận đỉnh đi trước đỉnh j trong đường đi ngắn nhất; 
vi 
% 
/*bước khởi tạo*/ 
for (=1; i<n; i++) { 
for (j =1; j< n; j++) { 
d[ij] = a[i, j]; 
pH] = l; 


188 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 


+ 

/*bước lặp */ 

for (k=1; k< n; k++) { 

for (i=1; i< n; i++)4 
for (j =1; j< n; j++) { 
if (d[i,j] > d[i, k] + d[k, j]) { 

dịi, j] = dịi, k] + d[k, JI; 
p[i,j] = pÍk, j]; 


} 


Chương trình cài đặt thuật toán Foly tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh của đồ 
thị được thể hiện như sau: 


#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define MAX 10000 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
int A[50][50], D[50][50], S{50][50]; 
int n, u, v, k;FILE *fp; 
void Tnit(void)4 
int ï, ]„ k; 
fp=fopen("FLOY.IN”,“r”); 
if(fpe==NULL)4 
printf( an Khong co file input”); 


getch(); return; 


189 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đ thị 


} 
for(i=1; i<=n; i++) 
for(j=1; j<=n; j++) 
A[iIÙ]=0; 
fscanf(fp,“%od%d%d”,&n,&u,&V); 
printf( Vn So dinh do thi:%d”,n); 
printf(”n Di tu dinh:%d den dinh %d:”,u,v); 
printf(”\n Ma tran trong so: ”); 
for(i=1; i<=n; i++}4 
printf(\f); 
for(=1; j<=n; j++){ 
fscanf(fp, %d”, &A[ï]Ù]); 
printf(*%5d”,A[i]U]); 
if(ïI=j && A[i]L]==0) 
A[ilU]=MAX; 


: 
fclose(fp);getch(); 
} 
void Result(void)4 
if(D[u][v]>=MAX) {4 
printf( an Khong co duong di”); 
getch(); return; 


} 
else 4 
printf(\n Duong di ngan nhat:%d”, D[u][v]); 
printf(\n Dinh %3d”, u); 
while(u!=v) { 
printf(*%3d”,S[u][v]); 
u=S[u][v]; 
‡ 
Ử 


190 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 


} 
void Floy(void)4 
int i, J,k, found; 
for(i=1; i<=n; i++}4 
forũ=1; j<=n;j++)4 
D[i]Ù]=ALI]DI; 
if (D[]]==MAX) S[IIÙ]=0; 
else S[ï]D]=]; 


} 


/* Mang DỊi,j] la mang chua cac gia tri khoan cach ngan nhat tu ¡ den j 
Mang S la mang chua gia tri phan tu ngay sau cua ¡ tren duong di 
ngan nhat tu i->j */ 
for (k=1; k<=n; k++})4 
for (=1; i<=n; i++}4 
for (j=1; j<=n; j++){ 
if (D[[][k]!=MAX &&. D[i][j]>(D[i][k]+D[k]ữ]) ){ 
// Tim DỊ[i,j] nho nhat co the co 
D[i][7]=D[i][k]+D[k]]; 
S[HD1=S[ïIIkl; 


/Jung voi no la gia tri của phan tu ngay sau i 


} 

void main(void)4 
clrscr();Tnit(); 
Floy();Result(); 


191 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 


NHỮNG NỘI DUNG CẢN GHI NHỚ 


w Nắm vững khái niệm sắc số và sắc lớp của đồ thị. Phương pháp chuyền bài toán 
sắc lớp về bài toán tìm sắc số của đồ thị. 

*“. Tìm hiểu phương pháp chứng minh các định lý về sắc số của đồ thị. 

v_ Hiểu bài toán luồng cực đại và thuật toán Ford-Fullkerson xây dựng luồng cực đại 
trên mạng. 

v_ Hiểu và phân biệt thuật toán Dijkstra & thuật toán Floy trong khi tìm đường đi 
ngắn nhất giữa các đỉnh của đồ thị. 

BÀI TẬP CHƯƠNG 8 


Bài 1. Chứng minh rằng trong không gian có sáu đường thẳng, trong đó không có ba đường 
thắng nào đồng qui tại một điểm, không có ba đường thắng nào đồng phẳng và không có ba 
đường thắng nào song song, thì nhất định có ba đường thắng đôi một chéo nhau. 

Bài 2. Mười bảy nhà khoa học mỗi người trao đổi thư với 16 người khác, trong thư họ chỉ 
bàn về 3 đề tài, nhưng bất cứ hai nhà khoa học nào cũng chỉ bàn với nhau về một trong ba đề tài 
trên. Chứng minh răng có ít nhất ba nhà khoa học đã bàn với nhau cùng một đề tài. 

Bài 3. Cho đồ thị gồm 7 đỉnh cho bởi ma trận trọng số 


00 11 6S 17 65 65 65 
6Š 00 12 65 65 10 lố 
6Š 65 00 13 14 65 19 
6Š 65 65 00 65 6S l8 
6Š 65 65 65 00 65 l1§ 
6Š 13 I§ 65 65 00 10 
6Š 65 65 65 65 65 00 








Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 7. Yêu cầu chỉ rõ những kết quả trung gian 
trong quá trình thực hiện thuật toán. 


Bài 4. Cho Cơ sở dữ liệu ghi lại thông tin về N Tuyến bay (N<=100) của một hãng hàng 
không. Trong đó, thông tin về mỗi tuyến bay được mô tả bởi: Điểm khởi hành (departure), điểm 
đến (destination), khoảng cách (lenght). Departure, destination là một xâu kí tự độ dài không quá 
32, không chứa dấu trống ở giữa, Length là một số nhỏ hơn 32767. 

Ta gọi “Hành trình bay” từ điểm khởi hành A tới điểm đến B là dãy các hành trình [A, A¡, 
mị], [Ai, A›, nạ]...[Ax, B,nv] với A¡ là điểm đến của tuyến ¡ nhưng lại là điểm khởi hành của tuyến ï 
+1, n¡ là khoảng cách của tuyến bay thứ ¡ (1<=i<k). Trong đó, khoảng cách của hành trình là tổng 
khoảng cách của các tuyến mà hành trình đi qua (nị+n;+..+n(). 


192 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 


Cho file đữ liệu kiểu text hanhtrinh.in được ghi theo từng dòng, số các dòng trong file đữ 
liệu không vượt quá N, trên mỗi dòng ghi lại thông tin về một tuyến bay, trong đó departure, 
destination, length được phân biệt với nhau bởi một hoặc vài dấu trống. Hãy tìm giải pháp để thoả 
mãn nhu cầu của khách hàng đi từ A đến B theo một số tình huống sau: 


Tìm hành trình có khoảng cách bé nhất từ A đến B. In ra màn hình từng điểm mà hành trình 
đã qua và khoảng cách của hành trình. Nếu hành trình không tồn tại hãy đưa ra thông báo “Hành 
trình không tổn tại”. 


Ví dụ về Cơ sở đữ liệu hanhtrinh.in 


New_ York Chicago 1000 
Chicago Denver 1000 
New_ York Toronto s00 
New_ York Denver 1900 
Toronto Calgary 1500 
Toronto Los Angeles - 1800 
Toronto Chicago 500 
Denver Urbana 1000 
Denver Houston 1500 
Houston Los Angeles 1500 
Denver Los Angeles 1000 


Với điểm đi: New_York, điểm đến: Los_Angeles ; chúng ta sẽ có kết quả sau: 
Hành trình ngắn nhất: 
New_ York to Toronto to Los_Angeles; Khoảng cách: 2600. 


Bài 5. Kế tục thành công với khối lập phương thần bí, Rubik sáng tạo ra dạng phẳng của 
trò chơi này gọi là trò chơi các ô vuông thần bí. Đó là một bảng gồm 8 ô vuông bằng nhau như 
hình 1. Chúng ta qui định trên mỗi ô vuông có một màu khác nhau. Các màu được kí hiệu bởi § 
số nguyên tương ứng với tám màu cơ bản của màn hình EGA, VGA như hình I. Trạng thái của 
bảng các màu được cho bởi dãy kí hiệu màu các ô được viết lần lượt theo chiều kim đồng hồ bắt 
đầu từ ô góc trên bên trái và kết thúc ở ô góc dưới bên trái. Ví dụ: trạng thái trong hình 1 được 
cho bởi dãy các màu tương ứng với dãy sỐ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Trạng thái này được gọi là 
trạng thái khởi đầu. 

Biết rằng chỉ cần sử dụng 3 phép biến đổi cơ bản có tên là °A", 'B', 'C? dưới đây bao giờ 
cũng chuyên được từ trạng thái khởi đầu về trạng thái bất kỳ: 

*A': đổi chỗ dòng trên xuống dòng dưới. Ví dụ sau phép biến đổi A, hình 1 sẽ trở thành 
hình 2: 


T85 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đ thị 
“B”: thực hiện một phép hoán vị vòng quanh từ trái sang phải trên từng dòng. Ví dụ sau 
phép biển đổi B hình 1 sẽ trở thành hình 3: 


“C”: quay theo chiều kim đồng hồ bốn ô ở giữa. Ví dụ sau phép biến đổi C hình 1 trở thành 
hình 4: 





Cho file đữ liệu Input.txt ghi lại § số nguyên trên một dòng, mỗi số được phân biệt với nhau 
bởi một dấu trống ghi lại trạng thái đích. Hãy tìm dãy các phép biến đổi sơ bản để đưa trạng thái 
khởi đầu về trạng thái đích sao cho số các phép biến đổi là ít nhất có thể được. 

Dữ liệu ra được ghi lại trong file Output.txt, dòng đầu tiên ghi lại số các phép biến đổi, 
những dòng tiếp theo ghi lại tên của các thao tác cơ bản đã thực hiện, mỗi thao tác cơ bản được 
viết trên một dòng. 

Bạn sẽ được thêm 20 điểm nếu sử dụng bảng màu thích hợp của màn hình để mô tả lại các 
phép biến đổi trạng thái của trò chơi. Ví dụ với trạng thái đích đưới đây sẽ cho ta kết quả như sau: 


Input.txt Output.txt 
z6 45373 I1 7 
B 
C 
A 
B 
l& 
C 
B 


Bài 6. Cho một mạng thông tin gồm N nút. Trong đó, đường truyên tin hai chiều trực tiếp 
từ nút ¡ đến nút j có chỉ phí truyền thông tương ứng là một số nguyên A[i,j] = A[.i], với 
A[ij]P=0, ¡ z j. Nếu đường truyền tin từ nút ¡¡ đến nút ¡¿ phải thông qua các nút is,.. i„¡ thì chỉ 
phí truyền thông được tính bằng tổng các chi phí truyền thông A[ii.ia], A[ia.ia].... A[ix.i.ix]. Cho 
trước hai nút ¡ và j. Hãy tìm một đường truyên tin từ nút ¡ đến nút j sao cho chỉ phí truyền thông 
là thấp nhất. 


Dữ liệu vào được cho bởi file TEXT có tên INP.NN. Trong đó, dòng thứ nhất ghi ba số N, ï, 
j, dòng thứ k + 1 ghi k-I số A[k,1], A[k,2]..., A[k,k-I], I<=k<=N. 


194 


Chương 8: Một số bài toán quan trọng của đô thị 


Kết quả thông báo ra file TEXT có tên OUT.NN. Trong đó, dòng thứ nhất ghi chỉ phí 
truyền thông thấp nhất từ nút ¡ đến nút j, dòng thứ 2 ghi lần lượt các nút trên đường truyền tin có 
chỉ phí truyền thông thấp nhất từ nút ¡ tới nút j. 

Bài 7. Cho một mạng thông tin gồm N nút. Trong đó, đường truyền tin hai chiều trực tiếp từ 
nút ¡ đến nút j có chi phí truyền thông tương ứng là một số nguyên A[i,j] = A[i.i]. với A[i.j]P=0. ¡ 
 j. Nếu đường truyền tin từ nút ¡¡ đến nút iy phải thông qua các nút i¿,.. iy¡ thì chỉ phí truyền 
thông được tính bằng tổng các chỉ phí truyền thông A[ii,i›], A[is,ia].... A[i.i,x]. Biết rằng, giữa 
hai nút bất kỳ của mạng thông tin đều tồn tại ít nhất một đường truyên tin. 

Đề tiết kiệm đường truyền, người ta tìm cách loại bỏ đi một số đường truyền tin mà vẫn 
đảm bảo được tính liên thông của mạng. Hãy tìm một phương án loại bỏ đi những đường truyền 
tin, sao cho ta nhận được một mạng liên thông có chị phí tối thiểu nhất có thê được. 

Dữ liệu vào được cho bởi file TEXT có tên INP.NN. Trong đó, dòng thứ nhất ghi số N, 
dòng thứ k + 1 ghi k-I số A[k,1], A[k,2]..., A[k,k-1], I<=k<=N. 

Kết quả thông báo ra file TEXT có tên OUT.NN trong đó dòng thứ nhất ghi chi phí truyền 
thông nhỏ nhất trong toàn mạng. Từ dòng thứ 2 ghi lần lượt các nút trên đường truyền tin, mỗi 
đường truyền ghi trên một dòng. 


195 


Mục lục 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


[1] Kenneth H. Rossen, Toán học rởi rạc ứng dụng trong tin học. Nhà xuất bản khoa học kỹ 
thuật, Hà Nội 1998. 


[2] Nguyễn Đức Nghĩa - Nguyễn Tô Thành, Toán rời rạc. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia 
Hà Nội, 2003. 


[3] Đăng Huy Ruận, Lý /huyết đồ thị và ứng dụng. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2000. 
[4] Đỗ Đức Giáo, Toán rởi rạc. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2004. 


[5] Đỗ Đức Giáo, Bài fập toán rời rạc. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2005. 


196 


Mục lục 


MỤC LỤC 


TLOI-GIỦI THẾ LÍ ¡6sxxu656usaadi6186/6pitagiskdCioltddbiutGyiia0ihedkibdduiboluo TT. ra fl LẾT: (ÐY.iyiassicsce 
0;1019)9910)):100168.4i7/9:10/9905790777 7... ..................... 


1.1. GIỚI THIỆU CHỮNG..................................2-c52cc5ccsccssersereeersersror TC... ^Ê LÊ” IỂU .................... 
1.2. NHỮNG KIÊN THỨC CƠ BẢN VỀ LOGIC.....................................-ESC -... Ế: co g6, SP... ccacccccsccee 
1.2.1. Định nghĩa & phép toắn............................ -- coi... VI, ĐT, ẤN, LIẾ LH. 
1.2.2. Sự tương đương giữa các mệnh đề............................ -- ¿+ 5e St SE Stx chế HE TT 1111511111111 11161111 g1 gre re, 
1.2.3. Dang chuẩn HÃC.. ác cc s66 102206660240 16 1666. TY. ế S8. :JeP LỆ: .............................. 
Lã VT TỤ VI 1Í DĨ Ni TỪ c unieesasonisdatvtendaaiGbaoiosaoe PS... 2 anananonognoydoa 
1.4. MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRÊN MÁY TÍNH.................... #ềề.......(:............. VỀ. ỐO Đ.Q QQ.HnnHHHHererrerree 
1.5. NHỮNG KIÉN THỨC CƠ BẢN VỀ LÝ THUYÉT TẬP HỢP............................-- 2-52 ©225E2S£+EE££EtExvrxevrsered 
1.5.1: Khải nệm -& định nghĩà,.............:....¿.- s::..:.c IV cv. 0c: QUẦN LÊ Lá c010 0 nà t0 tá tt cau 
1;9.2- Các phép toán trên tẬpP h0... 2x66 6282600 t F1 c1 NG, cẾ cuc 6100 020cc c0 10 0 k1 de k4 
1.5.3. Các hằng đẳng thức trên tập hỢpp.......................-..--- -- 2s + xe xe SEEEx21371E1111121117111111 71.111.111... 
IỆ.9:112989)1:)Á.3.3:19)349:4268.7.5 11000030737... ....Ấ.......... 
IÀJ180)/€3/918 9101/6093. 0€::10: An 1...“ ............... 
BÀI TÁP CHỦ TH Í gen iioaccooao VAN TA NG ể v ong gan oan ntooaoaoauoee 
CHƯƠNG II: BÀI TOÁN ĐÉẼM VÀ BÀI TOÁN TỒN TẠI .......................... 2-2-2 ssss£Ese£ESzeExeetseerseersserssersee 


2.1. NHỮNG NGUYÊN LÝ ĐÉỀM CO NG,...é—....Ỏ.......................Q... 2Q... 0...0... 2.0201... 
2:1,1.Nguyên:lŸ cộng ..:x............. SG... VAT... ....Q2222 02202222000 000000000 61666 161081312144 i86 
2.1.2. Nguyên lý nhần................ Má coi, 7.....2600060001 0000k hung 1á Lái S40 1t chay tác Q16 4411 414 1% 

000 TU EM TY HỤ TU IẾP AN dd s42 7770 2202ádáiivdi66 Asia 

85 ,ĐEMUACHOANVITIORES ĐI ÑS.................................... 00c (0¿ 
đã.1.Chiniifeniin. se AIEv cố. ẽa sẽ. .ẽẽ.ẽ..cẽẽ..cốẽẽŠcổềẽổốốẽốcốê co 
2.3.2. Chỉnh hợp không. AE. CÔNG... QIẾG Q.00... HH. HH HH HH He HH TH HH He 
2.3.3. Hoán vị 
3.3.4. Tổ hợp... mm +. vxr.............................................................. 

suI.IIE TT] TH n1 6ðẽ.. sẽ... s..ẽo7sa.cc..OG(ẶỐC srcĨc(c (QUA 
VN 0a... . 6 .................................... 
2.4.2. Giải công thức truy hồi tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng số .........................-.-- 2-5222 52522222225: 

35. DỨI TÁC Vũ ĐẶC BÀI TÔ ẤN ĐỚN GIÀN cúc oán 6t o anh 0ã ,132 tà 4xx ok khaaib2CL66ixeduSstaa6libcuàs 

v4 CN 115187 ®1,!1 #7 315E.3 xã B1 l 7217Ẻ01727Ề7.3.7....ốốéẻẽẻẽẻẻẽ 

710 1001010011 11 an 226 26ascad26i602086x020ndsogsia9ieaaaodsvfitiessadlsASsade 
87107 0nÌ0 11, 00001 000105 19x c6 esaax213/54A901gag 01000024 h6c20a2eAibielafasyneisieicrsiisaegoiaeloAeesks 


Mục lục 


2:7.2: Phương pháp phần GhỮHĐ:...c.ccccc s2 ccx 60g c6 04 0100 010101 0c c1 xo tac Á 0 0a 10g L4 cà 11a K0 v0 n8 cán thú 
2:7.3: Nguyên: lý DITIChỈGE::¿¿ss.syysxsss:yx2222152 6216661 15151240605166236661050g161.56231055 0055160030000 11141 158 rà 4p12120%40155361506EL55 40125046 64 
/21803/63)/9)8 961/649. )0€::i0/: 90002... ..............ẬH,.....ÔỎ 
TT 7 C11117 cá 06x20 100000101686102101GSas6ittGiintiblitgttiitibsifiogiieBgitntitbiep 
CHƯƠNG HH: BÀI TOÁN LHET KẾ say iá0icausiioiadbls0x86s00418A0số0 060043000303," Ì ca 600961ãu6i0401215a4 


1.1;GTÚT THIEU BÀT THÂN Sáentictauan bong Danh. 246i0sa0asdntuecraoooaa BE 5, 2c............. 
Soi đÌP TT TT 29 6e Ái 22t A0 ktexnadkdgatosoitikooceketaiiileouusiti..e 0m 8 h.....‹ 
3.2.1. Định nghĩa bằng đệ qui ..............................----c5-csccsccsscseesecscesscsceicre dt... seo, ỆP,,.È,,................... 

KS Can 8n ốố .ố.. ..............-..‹..... 

3.3. PHƯƠNG PHÁP SINH....................................-55 sec...“ Y,. /,......................... 
3.4. THUẬT TOÁN QUAY LUI (BACK TRACK)............................đ& S.... É XS LÁT, ẾY. ./Ế...... ào. 
12113/68)/9)8191/649.90€::i0/: 9001127. ......‹.:.. ế........... 
BÀI TẠP C1 Dĩ cuc nogi ii ông KeqstaittoonbiaGioooiGUIEE TP... 0T city tGiiutotifialuai 
CHƯỜNG IV: BÀI TOUẤN TÔI (¡22606062166 iniosgu SE... cất G5 no TIẾT: Go.o0 0 h0 0012100100021006166 


đ/ƒ: CHÓI. THTETT BII TỢA ÐÍ GatsccdtedhbaaDneQaGeGSE NU...oIÊ: cáo ta0aonuobosou 
f1) DỊ TA DỊ c2 2sasa 642/68A 0ÁL00 10 nu 4 07.. co o0 TT. loi (0i660ád0 56088 
dc T017 11075 NT TTELA NEEC l ÑÍ ssengeouseaeiedòateseoiedec nano coccugrii SP. E To tosocinnictdl000ettia)iocrdtgy6kaategindbai 
4.4. KỸ THUẬT RÚT GỌN GIẢI QUYÉT BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH..........................-- 2 se s+c++xe£E+Eszxerxsrd 
4:4.1:1HÚ tục TÚ ĐỚN. sát xixson i6 nclabisxipiaalagisbá00q0sua GD ETc cbễgg b6 tt áod0ipasiee ta 6itu 
CV (0ì 0i i0 iốc i09): :0i0i): 10019117. ........................ 
4.4.3. Thuật toán nhánh cận giải bài toán người du ÏỊCH:...........................-- 25 5c 2c 3c 323233332 EE+EEskreserrrerrrrrrerrrerrre 
NHỮNG NỘI DUNG CĂN GHI NHỚ... 35 ` ..&........................................... 0. eeeii 
BÀI TẤP CHƯNG 4a LEEENHL St  ............. si sỀ5 (6õ 
CHƯƠNG V: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỎ THỊ, ..............................-2-- 2-2 sese£tseetseerseerseerssersee 


5.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIÊN A2... reo 
$3.OÁC THIẬTNGỮCƠBAXS x................................................. 
5.3. ĐƯỜNG ĐI, CHU TRÌNH, ĐÔ THỊ LIÊN THÔNGG......................... ¿2 E9 EEEE£EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEkrkerkerkes 
5.4. BIÊU DIỄN ĐỎ THỊ TRÊN MÁY TÍNH.............................. 22 5£ S2 S2 SE S8 EESESE E718 11216 1171571715 11171E 1111 1e. 
5.4.1. Ma trận kề, ma trận trọng `... . s7 ga sa... ẽs... 
3:4.2; Danh sách cạnh (GHI .À. Ý...../:.......... c0 0e oono hở h0 1041 S0 t1 661111210 0011241110146 
“sẻ. hổ na xs⁄..v vhU hố... .. 
NHỮNG NỘI DUNG CÂN GHI NHỚ.................................... -. 52 G52 S232. 11 13115113 35113115 11311E1131E 113 5E 12 1010215 y0. 
E Tr2r£cHE ............-......-.............. 


CHƯƠNG VI: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIÊM TRÊN ĐÒ THỊ, .............................-- 2-2-2 s<©ss£ssesesserszezse 
6.1. THUẬT TOÁN TÌM KIÊM THEO CHIÊU SÂU (DFS).......................-- 2 - ¿©5222 EE+2E££E+2E££EtZEE£EzEerrrrkered 
6.2. THUẬT TOÁN TÌM KIÊM THEO CHIÊU RỘNG (Breadth First Search)....................-- -- 25+ 22s £xzseze+ 
6.3. DUYỆT CÁC THÀNH PHẢN LIÊN THÔNG CỦA ĐỎ THỊ,....................- 2: S9 SE £EEEEEEEEEEEEEEEEErkerkerves 
6.4. TÌM ĐƯỜNG ĐI GIỮA HAI ĐỈNH BẤT KỲ CỦA ĐỎ THỊ .........................- -- ¿2+ 2S £EE+2E££E+2E££EzEerrerkered 


198 


05. ĐỊT Ã ETH TẾ 1111117111 vánádöc it iá603264660al 6 le)30 ilylabe6tskvwaopslkbaAnesiisikaaaees 
6.6. MƯỜNG ĐI VÀ CHỦ TRÌNH HAMILTƠN..........:........ 626cc c600210 000 K00 0k0 kg H0 la Khánh 2 00 xe 
NHỮNG NỘI DUNG CÂN GHI NHỚ.......................... - 2 St SE EEEEE SE XE E215 111171E1117111E111111111111 111111111 EExctee 
B110 1a cá 16 0c toc oi dt giàn còn GtiasgslsayÔtlidgsi0ag 2s 2u9ui0sà6iAuscuốt 
CHƯUONE TC (THỊ E  sáaasuepsaeaetoliitgRoabssswalaftooltatsaablsssauoE: tfoagicosaebesex 
7.1. CÂY VÀ MỘT SỐ TĨNH CHẤT CƠ BẢN...........................................UUẾ.... 0N đY SS................ 
7.2. MỘT SỐ ỨNG DỤNG QUAN TRỢNG CỦA CÂY...................................,ẾG...... .É. sp, si... SŠ.,....ế............ 
7.3.1. Cây nhị phân tìm liễm .:....-.....á‹c2x66si606.0666caxLRE®:......o..ÊC LấP, Z.................. 
7.0.2: Cây duwết(0ÌflUussssasesaausDesktnootckbeesaiiauG0xktsoyaio ca... 618 6c BÍ... 
Táo À THẾ HT) xuevaessesdbnatieolEeheb led SùSÐantbaiblentosuovbbesetbapdb ST T2. 07.5... cao: 
7.2:4. Mã Huffiman...............-.:¿(c 22222202 2600166200060 1100608461 6601656566 x6ccccoc HD... lẾC SE, .1C TP: VU), VIT................0(00 20000 
S07 BẦU) TU Massage sGil2a6ni2428G0300g 6u 2nšG no. II loan nvisoaoaaiav 
7.4. TÌM CÂY BAO TRÙM NGẮN NHẤTT............................. PP... / ĐỂ... vG. Ấc...... cá. c.ceccLece. 
S5.TI T1 TÔ N KT LÍ TÀI cau áá dá0 0à 42G UP co Ga cá 0niddaieseen 
TẾ TH: TUAN PRINT si et2/64 2x06 2cndo II NỈ... LÊ: Ea duoo@ 
/21801/68)/9)8191/649.9E€::i0/:9 001. ......<...‹............ 
BÀI TẠP C11) NT 7 bang AngttucstoekgsusddfQaeluaS SE GÚI  (hùaGGEP UẶT i6 ni00010Aptvnlgeogtixdnisea 
CHƯƠNG 8. MỘT SÓ BÀI TOÁN QUAN TRỌNG CỦA ĐÔ THỊ .............................- 2-2-2 s£©ss£csesesserszezse 


§.1,BÃI TOẦN TÔ MẪU ĐỘ THÍ: cuc 66 0A 00g cá 5 bánh IỆT ciod c0 6 0ö gtdicuoaGdaidcdbd66iosisdsều 
8.2. BÀI TOÁN TÌM LUÔNG CỰC ĐẠI TRÌN MẠNG................ .Ế................2. So 2n. ng ererrererrrree 
8.3. BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤTT.........................-- -- 2 s2 ©<9SE‡ExESEEEEEEEE71E 21111211 27121213 71.1121. r. 
8.3.1. Thuật toán gán nhãn.................. TS... đều À:.... ⁄............,Q..Q.Q.QQQ0. Q.00 H006 11 yeu 
8.3.2. Thuậttoán IDiikstra.......:....... 4 T6. ................................................: 
8:3.3.Thuậttoán EloY...‹:... <5 An. <................................................s.. 
/21813/63/9)8 191/649.) 06::i0165 Tm-.WMẽZ..................... 
BÀI TẠP CO NGÃ cu UV. ĐT Đố la 2 122222 dau nioddoeaesadbl 
TẤT LIÊU THAM KHẢO... ưa: ai... ccococccoocuooioiobonuobodiiasuadeasassasakesai 


198 


TOAN RƠI RẠC 
Mã số: 492TNC211 và 492TNC212 


Chịu trách nhiệm bản thảo 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 1 


(Tài liệu này được ban hành theo Quyết định số: 374/QĐ-TTĐT1 ngày 
22/05/2006 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) 


In tại : Công íy cổ phân tị Bưu điện 
Sô lượng : 2000 cuốn, khô 19 x 26 cm 
Ngày hoàn thành : 07/06/2006. 


